BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


Tiếng Việt 


K 


TẬP MỘT 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


NGUYỄN MINH THUYẾT (Chủ biên) 
HOÀNG HOÀ BÌNH - TRẦN MẠNH HƯỚNG 
LÊ THỊ TUYẾT MAI - TRỊNH MẠNH 


Tiếng Việt 


(Tải bản lần thú mười) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


dùng trong sách 


Chịu trách nhiệm xuất bản 


Chịu trách nhiệm nội dung 


Biên tập lần đầu : 

Biên tập tái bản : 

Biên tập kĩ thuật - mĩ thuật : 
Thiết kế sách : 

Minh hoạ - 


Sửa bằnin : 


Chế bản : 


()_ CHÚ THÍCH VÀ GIẢI NGHĨA 
__ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
M: MẪU VÀ VÍ DỤ 

(2), (3) BÀI TẬP LỤA CHỌN 


:_ Chủ tịch Hội đồng Thành viên NGUYÊN ĐỨC THÁI 


Tổng Giảm đc HOÀNG LÊ BÁCH 


:_ Tổng biên tập PHAN XUÂN THÀNH 


TRẤN THỊ PHÚ BÌNH - TRỊNH ĐÌNH DỰNG 

TRỊNH ĐÌNH DỰNG 

ĐĂNG MINH HIẾN - NGUYỄN BÍCH LA 

NGUYỄN BÍCH LA 

ĐẶNG MINH HIẾN - TRƯƠNG HIẾU - PHẠM TUẦN 

LÊ PHƯƠNG - LÊ TÂM - QUỐC ANH 

PHẠM NGỌC TỚI - TRẤN TIÊU LÂM - NGUYỄN TRUNG DŨNG 
PHÒNG SỬA BẢN IN (NXB GIÁO DỤC TẠI HÀ NỘI) 

CÔNG TY GÓ PHẢN MĨ THUẬT VẢ TRUYÊN THÔNG 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


Sách giáo khoa Tiếng Việt 3, tập một có sử dụng ảnh của Thóng tấn xã Việt Nam ; Bảo tàng Dân tộc 
học Việt Nam ; các tác giả Minh Đạo, Bùi Trung Hà, Lâm Tấn Tài, Đào Hoa Nữ. 


Trân trọng cảm ơn. 


| Tieng viet 3 12 


TIẾNG VIỆT 3 - rẬp một 
Mã số : 1H301T8 


In bản,(OÐ )khổ 17x24 cm. 
Đơn vị in . địa chỉ 
Cơ sở Ìn : địa ch 
Số ĐKXB : 02 - 2018/CXBIPH/126 - 932/GD. 

Số OÐXB:. /QÐ -GD-HN ngày... tháng ... năm 201 
In xong và nộp lưu chiều tháng ... năm 201 

Mã số ISBN : Tập một :978 - 604 - 0 - 00040 - 8 

Tập hai : 978 - 604 - 0 - 00041 - 5 


MANG NON 


aiLx S8 tr 


1. Ngày xưa, có một ông vua muốn tìm người tài ra giúp nước. Vua 
hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng nọ nộp một con gà trống biết đẻ trứng, 
nếu không có thì cả làng phải chịu tội. 

Được lệnh vua, cả vùng lo sợ. Chỉ có một cậu bé bình fính thưa với cha : 

- Cha đưa con lên kinh đô gặp Đức Vua, con sẽ lo được việc này. 

Người cha lấy làm lạ, nói với làng. Làng không biết làm thế nào, đành 
cấp tiền cho hai cha con lên đường. 


2. Đến trước cung vua, cậu bé kêu khóc om sòm. Vua cho gọi vào, hỏi : 

- Cậu bé kia, sao dám đến đây làm ầmïĩ 2 

- Muôn tâu Đức Vua - cậu bé đáp - bố con mới đẻ em bé, bắt con đi 
xin sữa cho em. Con không xin được, liền bị đuổi đi. 

Vua quát : 

- Thằng bé này láo, dám đùa với trẫm ! Bố ngươi là đàn ông thì đẻ 
sao được | 

Cậu bé bèn đáp : 

- Muôn tâu, vậy sao Đức Vua lại ra lệnh cho làng con phải nộp gà 
trống biết đẻ trứng ạ ? 

Vua bật cười, thầm khen cậu bé, nhưng vẫn muốn thử tài cậu lần nữa. 
4 


cHỊk -€Đ tế 


3. Hôm sau, nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ, bảo 
cậu bé làm ba mâm cỗ. Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, nói : 
- Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim này thành một 
con dao thật sắc để xẻ thịt chim. 
Vua biết là đã tìm được người giỏi, bèn trọng thưởng cho cậu bé và 
gửi cậu vào trường học để luyện thành tài. 
TRUYỆN CỔ VIỆT NAM 


8ì - Kinh đô : nơi vua và triều đình đóng. 
- Om sòm : ầm ï, gây náo động. 
- Trọng thưởng : tặng cho phần thưởng lớn. 
l@) 1. Nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài ? 
2. Vì sao dân chúng lo sợ khi nghe lệnh của nhà vua ? 
3. Cậu bé đã làm cách nào để vua thấy lệnh của ngài là vô lí 2 
4. Trong cuộc thử tài lần sau, cậu bé yêu cầu điều gì ? Vì sao cậu bé 
yêu cầu như vậy ? 


Kể chuyện l 


Dựa vào các tranh sau, kể lại từng đoạn của câu chuyện Cậu bé 
thông minh : 


aLx S8 tế 


Chính tỏ IỀ! 


1. Tập chép : Cậu bé thông minh (từ Hôm sau... đến để xẻ thịt chim.) 
- Lời nói của cậu bé được đặt sau những dấu câu nào ? 
- Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ? 


(2). Điền vào chỗ trống : 


a) Ihay n? b) an hay ang ? 
- hạ ...ệnh sả hoàng 
- „.ộp bài siểờ ông 
- hôm...o ` loáng 


3. Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau : 


Số thứ tự Chữ Tên chữ 
1 œ a 
E á 
3 ớ 
4 È 
5 c 
6 xe hút 
? d 
8 ở 
9 2 
10 L2 


=M_-k “Ồ Tr7 


Hai bàn tay em 
(Trích) 


Hai bàn tay em 

Như hoa đầu cành 
Hoa hồng hồng nụ 
Cánh tròn ngón xinh. 


Đêm em nằm ngủ 
Hai hoa ngủ cùng 
Hoa thì bên má 

Hoa ấp cạnh lòng. 


Tay em đánh răng 
Răng trăng hoa nhài. 
Tay em chải tóc 
Tóc ngời ánh mai. 
Giờ em ngồi học 
Bàn tay siêng năng 
Nở hoa trên giấy 
Từng hàng giăng giăng. 
Có khi một mình 
Nhìn tay thủ thỉ 
Em yêu em quý 
Hai bàn tay em. 

HUY CẬN 


- Siêng năng : chăm chỉ làm việc. 
- Giăng giăng : dàn ra theo chiều ngang. 


1. Hai bàn tay của bé được so sánh với gì (khổ thơ 1) ? 

2. Hai bàn tay thân thiết với bé như thế nào (các khổ thơ còn lại) ? 
3. Em thích nhất khổ thơ nào ? Vì sao ? 

4. Học thuộc lòng bài thơ. 


2k <Đ mà 


Luyện †ử và câu 


1. Tìm các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ sau : 
Tay em đánh răng 
Răng trắng hoa nhài. 
Tay em chải tóc 
Tóc ngời ánh mai. 
HUY CẬN 
2. Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ, câu văn 
dưới đây : 
a) Hai bàn tay em 
Như hoa đầu cành. 
HUY CẬN 
b)_. Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch. 
VŨ TÚ NAM 
c)_ Cánh diểu như dấu "á" 
Ai vừa tung lên trời. 
LƯƠNG VINH PHÚC 
d) Ơ, cái dấu hỏi 
Trông ngộ ngộ ghê, 
Như vành tai nhỏ 
Hỏi rồi lắng nghe. 
PHẠM NHU HÀ 
3. Trong những hình ảnh so sánh ở bài tập 2, em thích hình ảnh nào 2 
Vì sao 2 


Tộp Viế 


1. Tên riêng : Sí: 4-9 ) 


2. Câu : 


Anh em như thể chân tay 
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. 


£Mk -đ} Tre 


tạp dọc LÊN 


ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH 
Yên Bái, ngày 20 tháng 1 năm 2004 
ĐƠN XIN VÀO ĐỘI 


Kính gửi : _ - Ban phụ trách Đội Trường Tiểu học Kim Đồng 
- Ban chỉ huy Liên đội 

Em tên là Lưu Tường Vân 

Sinh ngày 22 tháng 6 năm 1995 

Học sinh lớp 3C Trường Tiểu học Kim Đồng. 

Sau khi được học Điều lệ và lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong 
Hồ Chí Minh, em thấy Đội là tổ chức tốt nhất để rèn luyện thiếu 
niên trở thành những người có ích cho đất nước. 

Em làm đơn này xin được vào Đội và xin hứa : 

- Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy. 

- Tuân theo Điều lệ Đội. 

- Giữ gìn danh dự Đội. 


Người làm đơn 
gi 


LƯU TƯỜNG VÂN 


aiLx me 


6ì - Điều lệ : những quy định về hoạt động của một tổ chức. 
- Danh dự : giá trị tốt đẹp của một người hay một tập thể. 


@ 1. Đơn này là của ai gửi cho ai ? Nhờ đâu em biết điều đó ? 
2. Bạn học sinh viết đơn để làm gì ? Những câu nào trong đơn cho 
biết điều đó ? 
3. Nêu nhận xét về cách trình bày đơn : 
a) Phần đầu đơn (từ đầu đến Ban chỉ huy Liên đội) viết những gì ? 
b) Ba dòng cuối đơn viết những gì ? 


Chính tả Ha 


1. Nghe - viết : Chơi chuyền 
"Chuyển chuyền một Mai lớn lên 
Một, một đôi Vào nhà máy 
Chuyền chuyền hai Công nhân mới. 
Hai, hai đôi" Giữa dây chuyền 
Mắt sáng ngời Đón bạn trên 
Theo hòn cuội Chuyền bạn dưới 
Tay mềm mại Mắt không mỏi 
Vơ que chuyền. Tay không rời 


Chuyền dẻo dai 
Chuyền chuyền mãi... 


THÁI HOÀNG LINH 
Ø) Dây chuyền : hình thức tổ chức sản xuất gồm các khâu nối tiếp nhau 
để làm ra sản phẩm. 
Œ_. Trong bài thơ trên, nhũng chữ đầu dòng được viết thế nào ? 
2. Điền vào chỗ trống ao hay oao 2 
ngọt ng... , mèo kêu ng... ng..., ng... ngán 
(3). Tìm các từ : 
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng f hay n, có nghĩa như sau : 
- Cùng nghĩa với hiển. 
- Không chìm dưới nước. 
- Vật dùng để gặt lúa, cắt cỏ. 
10 


eM_-K “Ề Trt 


b) Chứa tiếng có vần an hay ang, có nghĩa như sau : 
- Trái nghĩa với dọc. 
- Nắng lâu, không mưa, làm đất nứt nẻ vì thiếu nước. 
- Vật có dây hoặc bàn phím để chơi nhạc. 


Tộp làm vẽn E1 


1. Hãy nói những điều em biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 
Gợi ý : 
a) Đội thành lập ngày nào ? 
b) Những đôi viên đầu tiên của Đôi là ai ? 
e) Đội được mang tên Bác Hồ từ khi nào 2 
2. Hãy chép mẫu đơn dưới đây vào vở và điền các nội dung cần thiết vào 
chỗ trống. 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI GHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


.. ngày ... tháng ... năm 
ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH 


KÍHTH/QÙI! s-TTMÚP VÔ 14/211631014881012N8111110/40010122001901031300001/1840.00/ 6121 


Em tên là : 

Sinh ngày 

Nơi ở : 

Học sinh lớp 

Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách 
năm. 

Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy 
định của Thư viện. 

Em xin trân trọng cảm ơn. 


Người làm đơn 


=M|_k, KỒ Trl2 


Tệ sọc LỂ | 


Ai có lỗi 2 


1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, 
làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti 
cười, đáp : "Mình không cố ý đâu I" 

Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần 
thưởng nên kiêu căng. 

2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang 
tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay doạ tôi, nói : "Cậu cố ý 
đấy nhé !" 

Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm : "Lát nữa 
ta gặp nhau ở cổng." 

3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti 
không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu 


12 


EM_-K “Ề Tra 


sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên, tôi muốn xin lỗi 
Cô-rét-ti, nhưng không đú can đảm. 


4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước 
kẻ cầm tay. Cậu ta dĩ tới, tôi giơ thước lên. 

- Ấy đừng ! - Cô-rét-ti cười hiển hậu - Ta lại thân nhau như trước di I 

Tôi ngạc nhiên, ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói : 

- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô ? 

- Không bao giờ ! Không bao giờ I - Tôi trả lời. 


5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ 
bố mắng : "Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con 
lại giơ thước doạ đánh bạn." 


Theo A-MI-XI 
(Hoàng Thiếu Sơn dịch) 


8) - Kiêu căng : cho rằng mình hơn người khác, coi thường người khác. 
- Hối hận : buồn, tiếc vì lỗi lầm của mình. 
- Can đảm : không sợ đau, không sợ xấu hổ hay nguy hiểm. 
- Ngây : đờ người ra, không biết nói gì, làm gì. 


® 1. Vì sao hai bạn nhỏ giận nhau ? 
2. Vì sao En-ri-cô hối hận, muốn xin lỗi Cô-rét-ti ? 
3. Hai bạn đã làm lành với nhau ra sao ? 
4. Bố đã trách mắng En-ri-cô như thế nào ? 
5. Theo em, mỗi bạn có điểm gì đáng khen ? 


kể chuyện 


Dựa vào các tranh sau, kể lại từng đoạn của câu chuyện Ai có lỗi ? 
bằng lời của em : 

M : En-ri-cô và Cô-rét-ti ngồi học cạnh nhau. Một lần, En-ri-cô đang 
viết thì bị Cô-rét-ti chạm vào khuỷu tay, làm cho cây bút nguệch ra 
một đường rất xấu... 


SM|_k “ Trl4 


Chính †ỏ 


1. Nghe - viết : Ai có lỗi ? (đoạn 3) 
Œ - Tìm tên riêng trong bài chính tả. 
- Tên riêng đó được viết như thế nào ? 


2. Tìm các từ ngữ chứa tiếng : 
a) Có vần uêch. _ II: nguệch ngoạc 
b) Có vần uyu.  M:ngã khuyu 


(3). Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống 2 


a) - (xấu, sấu) : cây .... chữ .... b) - (căn, căng) : kiêu... ,... dặn 
- (sẻ, xẻ) : san...., ... gỗ - (nhằn, nhằng) : nhọc ..., lằng ... 
- (sắn, xắn) :... tay áo , củ ... - (vắn, vắng) : ... mặt, ... tắt 


14 


£M_k -đ T8 


Khi mẹ vắng nhà 


Khi mẹ vắng nhà, em luộc khoai 

Khi mẹ vắng nhà, em cùng chị giã gạo 

Khi mẹ vắng nhà, em thổi cơm 

Khi mẹ vắng nhà, em nhổ cỏ vườn 

Khi mẹ vắng nhà, em quét sân và quét cổng. 


Sớm mẹ về, thấy khoai đã chín 
Buổi mẹ về, gạo đã trắng tinh 
Trưa mẹ về, cơm dẻo và ngon 
Chiều mẹ về, cỏ đã quang vườn 
Tối mẹ về, cổng nhà sạch sẽ. 
Mẹ bảo em : Dạo này ngoan thế ! 
- Không, mẹ ơi ! Con đã ngoan đâu ! 
Áo mẹ mưa bạc màu 
Đầu mẹ nắng cháy tóc 
Mẹ ngày đêm khó nhọc 
Con chưa ngoan, chưa ngoan I! 
TRẦN ĐĂNG KHOA 


8) - Buổi : khoảng giữa buổi sáng (nói tắt). 
- Quang : sạch, hết vướng víu. 


@® 1. Bạn nhỏ làm những việc gì đỡ mẹ ? 
2. Kết quả công việc của bạn nhỏ thế nào ? 
3. Vì sao bạn nhỏ không dám nhận lời khen của mẹ ? 


4. Em thấy bạn nhỏ có ngoan không ? Vì sao ? 
5. Học thuộc lòng bài thơ. 


Luyện †ử và câu 


1. Tìm các từ : 
a) Chỉ trẻ em. M : thiếu niên 
b) Chỉ tính nết của trẻ em. _M: ngoan ngoãn 
c) Chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em. 
M : thương yêu 
2. Tìm các bộ phận của câu : 
- Trả lời câu hỏi "Ai (cái gì, con gì) ?". 
- Trả lời câu hỏi "Là gì ?". 
a) Thiếu nhi là măng non của đất nước. 
b) Chúng em là học sinh tiểu học. 
c) Chích bông là bạn của trẻ em. 


3. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm : 


a) Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam. 

b) Thiếu nhí là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc. 

c) Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện 
thiếu niên Việt Nam. 


16 


CM_k -đ T47 


1. Tên riêng : 


=::..==c-= 


2. Câu : 


Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 
Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng. 


c 2L Có giáo tí hon 


Bé kẹp lại tóc, thả ống quần xuống, lấy cái nón của má đội lên đầu. 
Nó cố bắt chước dáng đi khoan thai của cô giáo khi cô bước vào lớp. 
Mấy đứa nhỏ làm y hệt đám học trò, đứng cả dậy, khúc khích cười 
chào cô. 

Bé treo nón, mặt tỉnh khô, bẻ một nhánh trâm bầu làm thước. Mấy 
đứa em chống hai tay ngồi nhìn chị. Làm như cô giáo, Bé đưa mắt nhìn 
đám học trò, tay cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng. Nó đánh 


aLx $ me 


vần từng tiếng. Đàn em ríu rít đánh vần theo. Thằng Hiển ngọng líu, nói 
không kịp hai đứa lớn. Cái Anh hai má núng nính, ngồi gọn tròn như củ 
khoai, bao giờ cũng giành phần đọc xong trước. Cái Thanh ngồi cao hơn 
hai em một đầu. Nó mở to đôi mắt hiền dịu nhìn tấm bảng, vừa đọc vừa 
mân mê mớ tóc mai. 


Theo NGUYỄN THỊ 


6) - Khoan thai : thong thả, nhẹ nhàng. 
- Khúc khích : (tiếng cười) nhỏ, liên tục, có vẻ thích thú. 
- Tỉnh khô : (vẻ mặt) không để lộ thái độ hay tình cảm gì. 
- Trâm bầu : cây cùng họ với bàng, mọc nhiều ở Nam Bộ. 
- Núng rính : căng tròn, rung rinh khi cử động. 
1. Các bạn nhỏ trong bài chơi trò chơi gì ? 
2. Những cử chỉ nào của "cô giáo" Bé làm em thích thú ? 
3. Tìm những hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu của đám "học trò". 


chín t lẾỂ) 


1. Nghe - viết : Cô giáo tí hon (iừ Bé treo nón... đến ríu r đánh vần theo.) 
Œ_ Tìm tên riêng trong bài chính tả. 


(2). Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau : 


a) - xét, sét b) - gắn, gắng 
- Xào, sào - nặn, nặng 
~ xinh, sinh ~ khăn, khăng 


Tập làm văn 


Dựa theo mẫu đơn đã học, em hãy viết đơn xin vào Đội Thiếu niên 
Tiền phong Hồ Chí Minh. 


18 


Mk -đĐ To 


aiLx Sàn 


1. Năm nay, mùa đông đến sớm. Gió thổi từng cơn lạnh buốt. Đã hơn 
một tuần nay, Lan thấy Hoà có chiếc áo len màu vàng thật đẹp. Áo có 
dây kéo ở giữa, lại có cả mũ để đội khi có gió lạnh hoặc mưa lất phất. 
Lan đã mặc thử, ấm ơi là ấm. Đêm ấy, em nói với mẹ là em muốn có 
một chiếc áo len như của bạn Hoà. 


2. Mẹ đang định mua áo ấm cho hai anh em Tuấn, Lan. Thấy con 
gái nói vậy, mẹ bối rối : 

- Cái áo của Hoà đắt bằng tiền cả hai cái áo của anh em con đấy. 

Lan phụng phịiu : 

- Nhưng con chỉ muốn một chiếc áo như thế thôi. 

Dỗi mẹ, Lan đi nằm ngay. Em vờ ngủ. 


3. Một lúc lâu, bỗng em nghe tiếng anh Tuấn thì thào với mẹ : 

- Mẹ ơi, mẹ dành hết tiền mua cái áo ấy cho em Lan đi. Con không 
cần thêm áo đâu. 

Giọng mẹ trầm xuống : 

- Năm nay trời lạnh lắm. Không có áo ấm, con sẽ ốm mất. 

- Con khoẻ lắm, mẹ ạ. Con sẽ mặc thêm nhiều áo cũ ở bên trong. 

Tiếng mẹ âu yếm : 

- Để mẹ nghĩ đã. Con đi ngủ đi. 


4. Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, Lan ân hận quá. Em 
muốn ngồi dậy xin lỗi mẹ và anh, nhưng lại xấu hổ vì mình đã vờ ngủ. 


20 


eM_-k “Ề Trai 


Áp mặt xuống gối, em mong trời mau sáng để nói với mẹ : "Con không 
thích chiếc áo ấy nữa. Mẹ hãy để tiền mua áo ấm cho cả hai anh em." 


Theo TỪ NGUYÊN THẠCH 


@Ö - Bối rối : lúng túng, không biết làm thế nào. 
- Thì thào : (nói) rất nhỏ. 


1. Chiếc áo len của bạn Hoà đẹp và tiện lợi như thế nào ? 
2. Vì sao Lan dỗi mẹ ? 
3. Anh Tuấn nói với mẹ những gì ? 
4. Vì sao Lan ân hận 2 
5. Tìm một tên khác cho truyện. 
M : Mẹ và hai con 


kể chuyện 


Dựa vào các gợi ý dưới đây, kể lại từng đoạn câu chuyện Chiếc áo len 
theo lời của Lan : 
a) Đoạn 1 : Chiếc áo đẹp 
- Mùa đông năm ấy lạnh như thế nào ? 
- Áo len của bạn Hoà đẹp và ấm ra sao ? 
- Lan nói gì với mẹ ? 
b) Đoạn 2: Dỗi mẹ 
- Mẹ nói thế nào khi Lan đòi mua chiếc áo đắt tiền ? 
- lan trả lời ra sao 2 
- Lan dỗi mẹ như thế nào ? 
©) Đoạn 3: Nhường nhịn 
- Anh Tuấn nói gì với mẹ ? 
- Mẹ lo điều gì ? 
- Anh Tuấn nói thế nào để mẹ yên lòng ? 
d) Đoạn 4: Ân hận 
- Vì sao Lan ân hận sau khi nghe câu chuyện ? 
- Lan muốn nói với mẹ điều gì ? 


21 


tung du 


Chính tỏ IỀ! 


1. Nghe - viết : Chiếc áo len (đoạn 4) 
@ Lời nói của Lan được đặt trong dấu gì ? 


(2). a) Điền vào chỗ trống tr hay ch ? 
cuộn...òn_, ..ân thật, chậm...ê 


b) Đặt trên chữ in đậm đấu hỏi hay dấu ngã 2 Giải câu đố. 
- Vừa dài mà lại vừa vuông 
Giúp nhau ke chỉ, vạch đường thăng băng. —mmeec=sni› 


(Là cái gì ?) 


-__ Tên nghe nặng trịch 
Lòng dạ thăng băng 
Vành tai thợ mộc nằm ngang n2] 


Anh đi học ve, săn sàng đi theo. 
(Là cái gì ?) 


3. Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau : 


22 


£M_k -đ} 125 


Quạt cho bà ngủ 


Ơi chích choè ơi I 
Chim đừng hót nữa, 
Bà em ốm rồi, 
Lặng cho bà ngủ. 


Bàn tay bé nhỏ 

Vẫy quạt thật đều 
Ngấn nắng thiu thiu 
Đậu trên tường trắng. 


Căn nhà đã vắng 
Cốc chén nằm im. 
Đôi mắt lim dim 

Ngủ ngon bà nhé. 


SM|_k Tra 


Luyện †ử và câu 


Hoa cam, hoa khế 

Chín lặng trong vườn, 

Bà mơ tay cháu 

Quạt đầy hương thơm. 
THẠCH QUỲ 


Thíu thíu : đang mơ màng, sắp ngủ. 


1. Bạn nhỏ trong bài thơ đang làm gì ? 

2. Cảnh vật trong nhà, ngoài vườn như thế nào ? 

3. Bà mơ thấy gì ? Vì sao có thể đoán bà mơ như vậy ? 
4. Học thuộc lòng bài thơ. 


1. Tìm các hình ảnh so sánh trong những câu thơ, câu văn dưới đây : 


24 


3) 


b) 


Mắt hiển sáng tựa vì sao 
Bác nhìn đến tận Cà Mau cuối trời. 
THANH HẢI 


Em yêu nhà em 
Hàng xoan trước ngõ 
Hoa xao xuyến nở 
Như mây từng chùm. 
TÔ HÀ 


Mùa đông 
Trời là cái tủ ướp lạnh 
Mùa hè 
Trời là cái bếp lò nung. 
LÒ NGÂN SỦN 


EM_-K - Tr25 


d) Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh 
dát vàng. 
ĐẤT NƯỚC NGÀN NĂM 


2. Hãy ghi lại các từ chỉ sự so sánh trong những câu trên. 
3. Chép đoạn văn dưới đây vào vở sau khi đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp 
và viết hoa những chữ đầu câu : 

Ông tôi vốn là thợ gò hàn vào loại giỏi có lần, chính mắt tôi đã thấy ông 
tán đinh đồng chiếc búa trong tay ông hoa lên, nhát nghiêng, nhát thẳng, 
nhanh đến mức tôi chỉ cảm thấy trước mặt ông phất phơ những sợi tơ mỏng 
ông là niềm tự hào của cả gia đình tôi. 

Theo TRẦN NHUẬN MINH 


1. Tên riêng : 


2. Câu : 
Bầu ơi thương lấy bí cùng 
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. 


2 


aLx 


Chú sẻ và bông hoa bằng lăng 


Ở gần tổ của một chú sẻ non đang tập bay có một cây bằng lăng. 
Mùa hoa này, bằng lăng nở hoa mà không vui vì bé Thơ, bạn của cây, 
phải nằm viện. Sẻ non biết bằng lăng đã giữ lại một bông hoa cuối cùng 
đề đợi bé Thơ. 

Sáng hôm ấy, bé Thơ về, bông bằng lăng cuối cùng đã nở. Nhưng 
bông hoa lại nở cao hơn cửa số nên bé không nhìn thấy nó. Bé cứ ngỡ 
là mùa hoa đã qua. 

Sẻ non rất yêu bằng lăng và bé Thơ. Nó muốn giúp bông hoa. Nó 
chắp cánh, bay vù về phía cành bằng lăng mảnh mai. Nó nhìn kĩ cành 
hoa rồi đáp xuống. Cành hoa chao qua, chao lại. Sẻ non cố đứng vững. 
Thế là bông hoa chúc hẳn xuống, lọt vào khuôn cửa sổ. 

Lập tức, sẻ nghe thấy tiếng reo từ trong gian phòng tràn ngập 
ánh nắng : 

- Ôi, đẹp quá ! Sao lại có bông bằng lăng nở muộn thế kia 2 


Theo PHẠM HỔ 


26 


=M_-K “Ồ Tr2r 


8) - Bằng lăng : cây thân gỗ, hoa màu tím hồng. 
- Chúc : chúi xuống thấp. 


@ 1. Bằng lăng để dành bông hoa cuối cùng cho ai ? 
2. Vì sao bé Thơ nghĩ là mùa hoa đã qua ? 
3. Sẻ non đã làm gì để giúp đỡ hai bạn của mình ? 
4. Mỗi người bạn của bé Thơ có điều gì tốt 2 


Chính tỏ 


1. Tập chép : 
Chị em 
Cái ngủ mày ngủ cho ngoan 
Để chị trải chiếu, buông màn cho em. 
Chổi ngoan mau quét sạch thềm, 
Hòn bi thức đợi lim dim chân tường. 
Đàn gà ngoan chớ ra vườn, 
Luống rau tay mẹ mới ươm đầu hồi. 
Mẹ về, trán ướt mồ hôi, 
Nhìn hai cái ngủ chung lời hát ru. 
TRẦN ĐẮC TRUNG 


2. Điền vào chỗ trống ăc hay oăc 2 
đọc ng... ngứ, ng... tay nhau, dấu ng... đơn 
(3). Tìm các từ : 
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng fr hoặc ch, có nghĩa như sau : 
- Trái nghĩa với riêng. 
- Cùng nghĩa với leo. 
- Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau,... 


27 


aiLx Sàn 


Tô 


b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau : 
- Trái nghĩa với đóng. 
- Cùng nghĩa với vỡ. 
- Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi. 


làm văn J4] 


1. Hãy kể về gia đình em với một người bạn em mới quen. 


2. Dựa theo mẫu dưới đây, hãy viết một lá đơn xin nghỉ học. 


28 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


.., ngày ... tháng ... năm... 


ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC 
Kính gửi : Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp.. 
Trường Tiểu học... 
ETmiiiteriild' ốc. 
IsleistSinMlsJsz 77577. 7ẽ.ố.ẽ.. 
Em làm đơn này xin phép cô (thầy) cho em nghỉ buổi học 


Lí do nghỉ học : 
Em xin hứa :. 


Ý kiến của gia đình học sinh Học sinh 


toa lỆMI 4) 
Người mẹ 


1. Bà mẹ chạy ra ngoài, hớt hải gọi con. Suốt mấy đêm ròng thức 
trông con ốm, bà vừa thiếp đi một lúc, Thần Chết đã bắt nó đi. 

Thần Đêm Tối đóng giả một bà cụ mặc áo choàng đen, bảo bà : 

- Thần Chết chạy nhanh hơn gió và chẳng bao giờ trả lại những người 
lão đã cướp đi đâu. 

Bà mẹ khẩn khoản cầu xin Thần chỉ đường cho mình đuổi theo Thần 
Chết. Thần Đêm Tối chỉ đường cho bà. 


2. Đến một ngã ba đường, bà mẹ không biết phải đi lối nào. Nơi đó 
có một bụi gai băng tuyết bám đầy. Bụi gai bảo : 

- Tôi sẽ chỉ đường cho bà, nếu bà ủ ấm tôi. 

Bà mẹ ôm ghì bụi gai vào lòng để sưởi ấm nó. Gai đâm vào da thịt 
bà, máu nhỏ xuống từng giọt đậm. Bụi gai đâm chồi, nảy lộc và nở hoa 
ngay giữa mùa đông buốt giá. Bụi gai chỉ đường cho bà. 


3. Bà đến một hồ lớn. Không có một bóng thuyền. Nước hồ quá sâu. 
Nhưng bà nhất định vượt qua hồ để tìm con. Hồ bảo : 

- Tôi sẽ giúp bà, nhưng bà phải cho tôi đôi mắt. Hãy khóc đi, cho đến 
khi đôi mắt rơi xuống ! 

Bà mẹ khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã, đến nỗi đôi mắt theo dòng lệ 
rơi xuống hồ, hoá thành hai hòn ngọc. Thế là bà được đưa đến nơi ở 
lạnh lẽo của Thần Chết. 


SHK -$* Tr29 


x4 mào 


4. Thấy bà, Thần Chết ngạc nhiên, hỏi : 
- Làm sao ngươi có thể tìm đến tận nơi đây ? 
Bà mẹ trả lời : 
- Vì tôi là mẹ. Hãy trả con cho tôi I 
: Theo AN-ĐÉC-XEN 
(Nguyễn Văn Hải, Vũ Minh Toàn dịch) 
@ - Mấy đêm ròng : mấy đêm liền. 
- Thiếp dĩ : lả đi hoặc chợp mắt ngủ do quá mệt. 
- Khẩn khoản : cố nói để người khác đồng ý với yêu cầu của mình. 
- Lã chã : (mồ hôi, nước mắt) chảy nhiều và kéo dài. 
. Kể lại vắn tắt chuyện xảy ra ở đoạn 1. 
. Người mẹ đã làm gì để bụi gai chỉ đường cho bà ? 
. Người mẹ đã làm gì để hồ nước chỉ đường cho bà ? 
. Chọn ý đúng nhất nói lên nội dung câu chuyện : 
a) Người mẹ là người rất dũng cảm. 
b) Người mẹ không sợ Thần Chết. 
c) Người mẹ có thể hi sinh tất cả vì con. 


Kể chuyện lữ 


Phân vai (người dẫn chuyện, bà mẹ, Thần Đêm Tối, bụi gai, hồ nước, 
Thần Chết), dựng lại câu chuyện Người mẹ. 


>0 ~— 


Chính †ỏ 


1. Nghe - viết : 
Người mẹ 


Một bà mẹ có con bị Thần Chết bắt đi. Nhờ Thần Đêm Tối chỉ 
đường, bà vượt qua bao nhiêu khó khăn, hi sinh cả đôi mắt của 
mình để giành lại đứa con đã mất. Thấy bà mẹ, Thần Chết vô cùng 
ngạc nhiên. Thần không hiểu rằng : vì con, người mẹ có thể làm 
được tất cả. 


30 


©M_k “Ề Tất 


Œ_ - Tìm các tên riêng trong bài chính tả. 
- Các tên riêng ấy được viết như thế nào ? 


(2). a) Điền vào chỗ trống d hay r2 Giải câu đố. 


Hòn gì bằng đất nặn ...a 
Xếp vào lò lửa nung ba bốn ngày, 
Khi ra, ...a đỏ hây hây 
Thân hình vuông vắn đem xây cửa nhà. 
(Là gì ?) 
b) Giải câu đố sau : 
Trắng phau cày thửa ruộng đen 
Bao nhiêu cây trắng mọc lên thành hàng. 
(Là gì ?) 


(3). Tìm các từ : 
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau : 
- Hát nhẹ và êm cho trễ ngủ. 
- Có cử chỉ, lời nói êm ái, dễ chịu. 
- Phần thưởng trong cuộc thi hay trong trò chơi. 


b) Chứa tiếng có vần ân hoặc âng, có nghĩa như sau : 
- Cơ thể của người. 
- Cùng nghĩa với nghe lời. 
- Dụng cụ đo khối lượng (sức nặng). 


3i 


aiLx S3 me 


Tệ sọc lề | 


Mẹ vắng nhà ngày bão 


Mấy ngày mẹ về quê 

Là mấy ngày bão nổi 
Con đường mẹ đi về 

Cơn mưa dài chặn lối. 
Hai chiếc giường ướt một 
Ba bố con nằm chung 
Vẫn thấy trống phía trong 
Nằm ấm mà thao thức. 
Nghĩ giờ này ở quê 

Mẹ cũng không ngủ được 
Thương bố con vụng về 
Củi mùn thì lại ướt. 


Nhưng chị vẫn hái lá 
Cho thỏ mẹ, thỏ con 
Em thì chăm đàn ngan 
Sáng lại chiều no bữa 
Bố đội nón đi chợ 
Mua cá về nấu chua... 


Thế rồi cơn bão qua 
Bầu trời xanh trở lại. 
Mẹ về như nắng mới 
Sáng ấm cả gian nhà. 


ĐẶNG HIỂN 


6ì - Thao thức : không ngủ được vì có điều phải suy nghĩ. 
- Củi mùn : củi gỗ vụn và mùn cưa. 
- Nấu chua : nấu canh chua. 


32 


EM_-k -Ề Traa 


@ 1. Ngày bão vắng mẹ, ba bố con vất vả như thế nào ? 
2. Tìm những câu thơ cho thấy cả nhà luôn nghĩ đến nhau. 
3. Tìm những hình ảnh nói lên niềm vui của cả nhà khi mẹ về. 
4. Học thuộc lòng bài thơ. 


Luyện †ử và câu 


1. Tìm các từ ngữ chỉ gộp những người trong gia đình. 
M : ông bà, chú cháu,... 
2. Xếp các thành ngữ, tục ngữ sau vào nhóm thích hợp : 
a) Con hiền cháu thảo. 
b) Con cái khôn ngoan, vẻ vang cha mẹ. 
c) Con có cha như nhà có nóc. 
d) Con có mẹ như măng ấp bẹ. 
e) 
g) 


Chị ngã em nâng.. 
Anh em như thề chân tay 
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. 


Cha mẹ Con cháu đối với Anh chị em 
đối với con cái ông bà, cha mẹ đối với nhau 


3. Dựa theo nội dung các bài tập đọc đã học ở tuần 3, tuần 4, hãy đặt câu 
theo mẫu Ai là gì ? để nói về : 
a) Bạn Tuấn trong truyện Chiếc áo len. 
b) Bạn nhỏ trong bài thơ Quạt cho bà ngủ. 
c) Bà mẹ trong truyện Người mẹ. 
d) Chú chim sẻ trong truyện Chú sẻ và bông hoa bằng lăng. 


ai-x S3 và 


1. Tên riêng : 


2. Câu : 


Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 


Tộp đọc H 


Ông ngoại 

Thành phố sắp vào thu. Những cơn gió nóng mùa hè đã nhường chỗ 
cho luồng khí mát dịu mỗi sáng. Trời xanh ngắt trên cao, xanh như dòng 
sông trong, trôi lặng lẽ giữa những ngọn cây hè phố. 

Năm nay, tôi sẽ đi học. Ông ngoại dẫn tôi đi mua vở, chọn bút, 
hướng dẫn tôi cách bọc vở, dán nhãn, pha mực và dạy tôi những chữ 
cái đầu tiên. 

Một sáng, ông bảo : 

- Ông cháu mình đến xem trường thế nào. 


34 


EMỊ-K ~ Tra5 


Ông chậm rãi nhấn từng nhịp chân trên chiếc xe đạp cũ, đèo tôi tới 
trường. Trong cái vắng lặng của ngôi trường cuối hè, ông dẫn tôi lang 
thang khắp các căn lớp trống. Ông còn nhấc bổng tôi trên tay, cho gõ 
thử vào mặt da loang lổ của chiếc trống trường. Tiếng trống buổi sáng 
trong trẻo ấy là tiếng trống trường đầu tiên, âm vang mãi trong đời đi học 
của tôi sau này. 

Trước nguõng cửa của trường tiểu học, tôi đã may mắn có ông ngoại - 
thầy giáo đầu tiên của tôi. 


Theo NGUYỄN VIỆT BẮC 


8ì Loang lổ : có nhiều mảng màu đan xen, lộn xộn. 


1. Thành phố sắp vào thu có gì đẹp ? 

ố» Ông ngoại giúp bạn nhỏ chuẩn bị đi học như thế nào ? 

3. Tìm một hình ảnh đẹp mà em thích trong đoạn ông dẫn cháu đến 
thăm trường. 

4. Vì sao bạn nhỏ gọi ông ngoại là người thầy đầu tiên ? 


chph  lỂT 


1. Nghe - viết : Ông ngoại (từ Trong cái vắng lặng của ngôi trường... đến 
đời đi học của tôi sau này.) 


2. Tìm 3 tiếng có vần oay. II: xoay 


(3). Tìm các từ : 

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau : 
- Làm cho ai việc gì đó. 
- Trái nghĩa với hiền lành. 
- Trái nghĩa với vào. 

b) Chứa tiếng có vần ân hoặc âng, có nghĩa như sau : 
- Khoảng đất trống trước hoặc sau nhà. 
- Dùng tay đưa một vật lên. 
- Cùng nghĩa với chăm chỉ, chịu khó. 


35 


aLx 8 


Tập làm văn 


1. 


2. 


Nghe và kể lại câu chuyện Dại gì mà đổi. 
Gợi ý : 

a) Vì sao mẹ doạ đổi cậu bé ? 

b) Cậu bé trả lời mẹ như thế nào ? 

c) Vì sao cậu bé nghĩ như vậy ? 


Em được đi chơi xa. Đến nơi, em muốn gửi điện báo tin cho gia đình biết. 
Hãy chép vào vở họ, tên, địa chỉ người gửi, người nhận và nội dung 
bức điện. 


TỔNG CÔNG TI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM ĐBI 


36 


a b | ĐIỆN BÁO g E | 
| 


Họ, tên, địa chỉ người nhận 


Nội dung 


Họ, tên, địa chỉ người gửi (Cần chuyển thì ghi, không thì thôi) : 


Họ, tên, địa chỉ người gửi (Phần này không chuyển đi nên không tính cước, nhưng người gửi cần 
ghi đây đủ, rõ ràng để Buu điện tiện liên hệ khi chuyển phát điện báo gặp khó khăn. Bưu điện 
không chịu trách nhiệm nếu khách hàng không ghi đủ theo yêu cầu.) 


Œ)_ ĐB: điện báo. 


37 


aiLx 4ð màn 


1. Bắn thêm một loạt đạn vẫn không diệt được máy bay địch, viên 
tướng hạ lệnh : 

- Vượt rào, bắt sống nó ! 

Hàng rào là những cây nứa tép dựng xiên ô quả trám. Cậu lính bé 
nhất nhìn thủ lĩnh, ngập ngừng : 

- Chui vào à 2 

Nghe tiếng "chui", viên tướng thấy chối tai : 

- Chỉ những thằng hèn mới chui. 

2. Cả tốp leo lên hàng rào, trừ chú lính nhỏ. Chú nhìn cái lỗ hồng dưới 
chân hàng rào rồi quyết định chui qua đó. Nhưng chú mới chui được nửa 
người thì hàng rào đổ. Tướng sĩ ngã đè lên luống hoa mười giờ. Còn 
hàng rào thì đè lên chú lính. 


38 


EM_-K “Trao 


Chiếc máy bay (là một chú chuồn chuồn ngô) giật mình cất cánh. 
Quân tướng hoảng sợ lao ra khỏi vườn. 


3. Giờ học hôm sau, thầy giáo nghiêm giọng hỏi : 

- Hôm qua em nào phá đổ hàng rào, làm giập hoa trong vườn trường ? 

Thầy nhìn một lượt những khuôn mặt học trò, chờ đợi sự can đảm 
nhận lỗi. Chú lính nhỏ run lên. Chú sắp phun ra bí mật thì một cú véo 
nhắc chú ngồi im. 

Thầy giáo lắc đầu buồn bã : 

- Thầy mong em nào phạm lỗi sẽ sửa lại hàng rào và luống hoa. 


4. Khi tất cả túa ra khỏi lớp, chú lính nhỏ đợi viên tướng ở cửa, nói 
khẽ : "Ra vườn đi I" 

Viên tướng khoát tay : 

- Về thôi I 

- Nhưng như vậy là hèn. 

Nói rồi, chú lính quả quyết bước về phía vườn trường. 

Những người lính và viên tướng sững lại nhìn chú lính nhỏ. 

Rồi, cả đội bước nhanh theo chú, như là bước theo một người chỉ huy 
dũng cảm. 

Theo ĐẶNG ÁI 


@ - Nứa tép : nứa nhỏ. 
- Ô quả trám : ô có hình thoi, giống hình quả trám. 
- Thủ lĩnh : người đứng đầu. 
- Hoa mười giờ : loài hoa nhỏ, thường nở vào khoảng mười giờ trưa. 
- Nghiêm giọng : nói bằng giọng nghiêm khắc. 
- Quả quyết : dứt khoát, không chút do dự. 


@ 1. Các bạn nhỏ trong truyện chơi trò gì ? Ở đâu ? 
2. Vì sao chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân rào ? 
3. Việc leo rào của các bạn khác đã gây hậu quả gì ? 
4. Thầy giáo chờ mong điều gì ở học sinh trong lớp ? 
5. Ai là "người lính dũng cảm" trong truyện này ? 
33 


ai-x 4ð me 


Kể chuyện l 


Dựa vào các tranh sau, kể lại câu chuyện Người lính dũng cảm : 


ZÀNs EÂu š 
. 
ụ , 
X ị 


MỰ 


/ v/w-ÿ 
7 


` 
Ệ 


7 
##\ | 


40 


2M_k “Ồ Trát 


Chính tỏ IỀ! 


1. Nghe - viết : Người lính dũng cảm (từ Viên tướng khoát tay... đến hết) 
(2). Điền vào chỗ trống : 
a) nhay I!? 
Hoa ...ựu ...ở đầy một vườn đỏ ...ắng 
.. bướm vàng ...ơ đãng ...ướt bay qua. 
ANH THƠ 
b) en hay eng ? 
-__ Tháp Mười đẹp nhất bông s... 
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. 
BẢO ĐỊNH GIANG 
- _ Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà 
Cỏ cây ch... đá, lá ch... hoa. 
BÀ HUYỆN THANH QUAN 


3. Chép vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau : 


en-nờ giê (en giê) 


ennờ hớt (en hớt) 


41 


M|_k “? Tr42 


Mùa thu của em 


Mùa thu của em 

Là vàng hoa cúc 
Như nghìn con mắt 
Mở nhìn trời êm. 

Mùa thu của em 

Là xanh cốm mới 
Mùi hương như gợi 
Từ màu lá sen. 

Mùa thu của em 
Rước đèn họp bạn 
Hội rằm tháng tám 
Chị Hằng xuống xem. 
Ngôi trường thân quen 
Bạn thầy mong đợi 
Lật trang vở mới 

Em vào mùa thu. 


QUANG HUY 


O - Cốm : món ăn làm bằng thóc nếp non rang chín, giã dẹt, bỏ vỏ trấu, 
có màu xanh. Cốm thường được gói trong lá sen nên có mùi 
thơm của lá sen. 

- Chị Hằng : chỉ mặt trăng. 


® 1. Bài thơ tả những màu sắc nào của mùa thu ? 
2. Những hình ảnh nào gợi ra các hoạt động của học sinh vào mùa thu ? 
3. Hãy tìm hình ảnh so sánh trong khổ thơ 1. 
4. Học thuộc lòng bài thơ. 


Luyện †ừ và câu 


1. Tìm các hình ảnh so sánh trong những khổ thơ sau : 
42 


EMỊ-k -ỀP Tr43 


a) Bế cháu ông thủ thỉ : 
- Cháu khoẻ hơn ông nhiều ! 
Ông là buổi trời chiều 
Cháu là ngày rạng sáng. 
PHẠM CÚC 


b) Ông trăng tròn sáng tỏ 
Soi rõ sân nhà em 
Trăng khuya sáng hơn đèn 
Ơi ông trăng sáng tỏ. 
TRẤN ĐĂNG KHOA 
Những ngôi sao thức ngoài kia 
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. 
Đêm nay con ngủ giấc tròn 
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời. 
TRẦN QUỐC MINH 
2. Ghi lại các từ so sánh trong những khổ thơ trên. 
3. Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ dưới đây : 
Thân dừa bạc phếch tháng năm 
Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao. 
Đêm hè, hoa nở cùng sao 
Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh. 
TRẦN ĐĂNG KHOA 


4. Hãy tìm các từ so sánh có thể thêm vào những câu chưa có từ so sánh 


©) 


ở bài tập 3. 
M : Tàu dừa như chiếc lược chải vào mây xanh. 


Tộp viết 
1. Tên iêng: ——————————————————¬ 


2. Câu : 


Chim khôn kêu tiếng rảnh rang 
Người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe. 


ax S3 


Tệ sọc lề | 


Cuộc họp của chữ viết 


Vừa tan học, các chữ cái và dấu câu đã ngồi lại họp. Bác Chữ A dõng 
dạc mở đầu : 

- Thưa các bạn ! Hôm nay, chúng ta họp để tìm cách giúp đỡ em 
Hoàng. Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu. Có đoạn văn em viết 
thế này : "Chú lính bước vào đầu chú. Đội chiếc mũ sắt dưới chân. Đi 
đôi giày da trên trán lấm tấm mồ hôi." 

Có tiếng xì xào : 

- Thế nghĩa là gì nhỉ 2 

- Nghĩa là thế này : "Chú lính bước vào. Đầu chú đội chiếc mũ sắt. 
Dưới chân đi đôi giày da. Trên trán lấm tấm mồ hôi." 

Tiếng cười rộ lên. Dấu Chấm nói : 

- Theo tôi, tất cả là do cậu này chẳng bao giờ để ý đến dấu câu. Mỏi 
tay chỗ nào, cậu ta chấm chỗ ấy. 

Cả mấy dấu câu đều lắc đầu : 

- Ấu thế nhỉ I 

Bác Chữ A đề nghị : 

- Từ nay, mỗi khi em Hoàng định chấm câu, anh Dấu Chấm cần yêu 
cầu Hoàng đọc lại câu văn một lần nữa đã. Được không nào ? 


Phỏng theo TRẦN NINH HỒ 


44 


CM_-K -Ề Tr45 


@ 1. Các chữ cái và dấu câu họp bàn việc gì ? 

2. Cuộc họp đề ra cách gì để giúp bạn Hoàng ? 

3. Tìm những câu trong bài thể hiện đúng diễn biến của cuộc họp : 
a) Nêu mục đích cuộc họp. 
b) Nêu tình hình của lớp. 
c) Nêu nguyên nhân dẫn đến tình hình đó. 
d) Nêu cách giải quyết. 
e) Giao việc cho mọi người. 


Chính tỏ ha 


1. Tập chép : Mùa thu của em (cà bài) 


2. Tìm tiếng có vần oam thích hợp với chỗ trống : 
a) Sóng vỗ ... oạp. 
b) Mèo ... miếng thịt. 
c) Đừng nhai nhồm ... 


(3). Tìm các từ : 
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng ! hoặc n, có nghĩa như sau : 
- Giữ chặt trong lòng bàn tay. 
- Rất nhiều. 
- Loại gạo thường dùng để thổi xôi, làm bánh. 


b) Chứa tiếng có vần en hoặc eng, có nghĩa như sau : 
- Loại nhạc cụ phát ra âm thanh nhờ thổi hơi vào. 
- Vật bằng sắt, gõ vào thì phát ra tiếng kêu để báo hiệu. 
- Vật đựng cơm cho mỗi người trong bữa ăn. 


Tập. làm văn 


Dựa theo cách tổ chức cuộc họp mà em đã biết, hãy cùng các bạn 
tập tổ chức một cuộc họp tổ. 

Gợi ý về nội dung trao đổi trong cuộc họp : 

a) Giúp đỡ nhau học tập. 

b) Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày 20 - 11. 

c) Trang trí lớp học. 

d) Giữ vệ sinh chung. 


45 


ax me 


tạp dọc LÊN 


„1. Có lần, cô giáo ra cho chúng tôi một đề văn ở lớp : "Em đã làm gì 
để giúp đỡ mẹ ?" 
Tôi loay hoay mất một lúc, rồi cầm bút và bắt đầu viết : "Em đã nhiều lần 
giúp đỡ mẹ. Em quét nhà và rửa bát đĩa. Đôi khi, em giặt khăn mùi soa." 


Bài tập làm văn 


2. Đến đây, tôi bỗng thấy bí. Quả thật, ở nhà, mẹ thường làm mọi việc. 
Thỉnh thoảng, mẹ bận, định bảo tôi giúp việc này việc kia, nhưng thấy tôi 
đang học, mẹ lại thôi. 

Tôi nhìn sang Liu-xi-a, thấy bạn ấy đang viết lia lịa. Thế là tôi bỗng 
nhớ có lần tôi giặt bít tất của mình, bèn viết thêm : "Em còn giặt bít tất." 


3. Nhưng chẳng lẽ lại nộp một bài văn ngắn ngủn như thế này ? Tôi 
nhìn xung quanh, mọi người vẫn viết. Lạ thật, các bạn viết gì mà nhiều 
thế ? Tôi cố nghĩ, rồi viết tiếp : "Em giặt cả áo lót, áo sơ mi và quần." 
Cuối cùng, tôi kết thúc bài 
văn của mình : "Em muốn 
giúp mẹ nhiều việc hơn, để 
mẹ đỡ vất vả." 


4. Mấy hôm sau, sáng 
chủ nhật, mẹ bảo tôi : 

- Cô-li-a này ! Hôm nay 
con giặt áo sơ mi và quần 
áo lót đi nhé ! 

Tôi tròn xoe mắt. Nhưng 
rồi tôi vui vẻ nhận lời, vì đó là 
việc làm mà tôi đã nói trong 
bài tập làm văn. 

Theo PEVÔ-NA-RÔ-VA 
(Tiếng Việt 3, 1995) 


46 


cƑk -€Đ> tr 


8ì - Khăn mùi soa : loại khăn mỏng, nhỏ, bỏ túi để lau mặt, lau tay. 
- Viết lía lịa : viết rất nhanh và liên tục. 
- Ngắn ngủn : rất ngắn (có ý chê). 


@ 1. Cô giáo ra cho lớp đề văn thế nào 2 
2. Vì sao Cô-li-a thấy khó viết bài tập làm văn ? 
3. Thấy các bạn viết nhiều, Cô-li-a làm cách gì để bài viết dài ra ? 
4. Vì sao khi mẹ bảo Gô-li-a đi giặt quần áo : 
a) Lúc đầu, Cô-li-a ngạc nhiên ? 
b) Sau đó, bạn vui vẻ làm theo lời mẹ ? 


Kế chuyện 


1. Sắp xếp lại các tranh sau theo đúng thứ tự trong câu chuyện Bài tập 
làm văn : 


47 


24k SP tre 


2. Kể lại một đoạn của câu chuyện bằng lời của em. 
M : Một lần, cô giáo ra cho lớp của Cô-li-a một đề văn... 


Chính tỏ 
1. Nghe - viết : 
Bài tập làm văn 
Một lần, Cô-li-a phải viết bài văn kể những việc đã làm giúp mẹ. 
Bạn rất lúng túng nên đã kể cả việc chưa bao giờ làm như giặt quần 


áo. Mấy hôm sau, mẹ bỗng bảo bạn đi giặt quần áo. Lúc đầu, bạn rất 
ngạc nhiên, nhưng rồi vui vẻ làm vì đó là việc bạn đã nói trong bài văn. 


2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ? 
a) (kheo, khoeo) : ... chân 
b) (khẻo, khoảo) : người lẻo ... 
c©) (nghéo, ngoéo) : ... tay 


(3). a) Điền vào chỗ trống s hay x2 
Giàu đôi con mắt, đôi tay 
Tay ...iêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm 
Hai con mắt mở, ta nhìn 
Cho sâu, cho ...áng mà tin cuộc đời. 
XUÂN DIÊU 


b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ? 
Tôi lại nhìn, như đôi mắt ire thơ 
Tô quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ ! 
Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biên 
Xanh trời, xanh cua nhưng ước mơ... 


TỐ HỮU 


48 


EM_-K “ỀP Tráo 


Tô sọc lề | 


Ngày khai trường 


Sáng đầu thu trong xanh Từng nhóm đứng đo nhau 
Em mặc quần áo mới Thấy bạn nào cũng lớn 

Đi đón ngày khai trường Năm xưa bé tí teo, 

Vui như là đi hội. Giờ lớp ba, lớp bốn. 

Gặp bạn, cười hớn hở Tiếng trống trường gióng giả 
Đứa tay bắt mặt mừng Năm học mới đến rồi 

Đứa ôm vai bá cổ Chúng em đi vào lớp 

Cặp sách đùa trên lưng. Khăn quàng bay đỏ tươi. 
Nhìn các thầy, các cô Theo NGUYỄN BÙI VỢI 


Ai cũng như trẻ lại 
Sân trường vàng nắng mới 
Lá cờ bay như reo. 


- Tay bắt mặt mừng : gặp nhau vui vẻ, mừng rỡ. 

- Gióng giả : vang lên từng hồi giục giã. 

1. Ngày khai trường có gì vui ? 

2. Ngày khai trường có gì mới lạ ? 

3. Tiếng trống khai trường muốn nói điều gì với em ? 
4. Học thuộc lòng bài thơ. 


49 


aLx S$ me 


Luyện †ử và câu 


1. Giải ô chữ. Biết rằng các từ ở cột được in màu có nghĩa là Buổi lễ mở đầu 
năm học mới. 


50 


- Dòng † : 
- Dòng 2: 


- Dòng 3 : 


- Dòng 4 : 
- Dòng 5 : 


- Dòng 6 : 
- Dòng 7 : 
- Dòng 8 : 
- Dòng 9 : 
- Dòng 10 


- Dòng 11 


Được học tiếp lên lớp trên (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ L). 

Đi thành hàng ngũ diễu qua lễ đài hoặc đường phố để biểu 

dương sức mạnh (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ D). 

Sách dùng để dạy và học trong nhà trường (gồm 3 tiếng, bắt 

đầu bằng chữ S). 

Lịch học trong nhà trường (gồm 3 tiếng, bắt đầu bằng chữ T). 

Những người thường được gọi là phụ huynh học sinh (gồm 2 

tiếng, bắt đầu bằng chữ C). 

Nghỉ giữa buổi học (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ R). 

Học trên mức khá (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ H). 

Có thói xấu này thì không thể học giỏi (gồm 2 tiếng, bắt đầu 

bằng chữ L). 

Thầy cô nói cho học sinh hiểu bài (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng 

chữ G). 

: Hiểu nhanh, tiếp thu nhanh, xử trí nhanh (gồm 2 tiếng, bắt đầu 
bằng chữ T). 


: Người phụ nữ dạy học (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ C). 


eM_-k “Ề Trát 


2. Chép các câu sau vào vở, thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp : 
a) Ông em bố em và chú em đều là thợ mỏ. 
b) Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan trò giỏi. 
c) Nhiệm vụ của đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy tuân theo Điều lệ 
Đội và giữ gìn danh dự Đội. 


Tộp viết 4 


1. Tên riêng : 


2. Câu : ` . : 
Dao có mài mới sắc, người có học mới khôn. 


TÊp đọC lẠi 


Nhó lại buổi đầu đi học 


Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường 
rụng nhiều, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm 
mơn man của buổi tụu trường. Tôi quên thế nào 
được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong 
lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa 
bầu trời quang đãng. 

Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu 
và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi 
trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này 
tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên 
thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay 
đổi lớn : hôm nay tôi đi học. 

Cũng như tôi, mấy học trò mới bỡ ngỡ đứng nép 
bên người thân, chỉ dám đi từng bước nhẹ. Họ như 


51 


ax Ân 


con chim nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ 
thèm vụng và ước ao thầm được như những người học trò cũ, biết lớp, biết 
thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ. 
Theo THANH TỊNH 
Q - Nao nức : hăm hở, phấn khởi. 
- Mơn man : nhẹ nhàng, dễ chịu. 
- Quang đãng : sáng sủa và thoáng rộng. 
- Bỡ ngỡ : ngơ ngác, lúng túng vì chưa quen thuộc. 
- Ngập ngừng : vùa muốn làm lại vừa e ngại, chưa biết làm thế nào. 
lÔ) 1. Điều gì gợi tác giả nhớ những kỉ niệm của buổi tựu trường ? 
2. Trong ngày tựu trường đầu tiên, vì sao tác giả thấy cảnh vật xung quanh 
có sự thay đổi lớn ? 
3. Tìm những hình ảnh nói lên sự bỡ ngỡ, rụt rè của đám học trò mới 
†ựu trường. 
4. Học thuộc lòng một đoạn văn em thích. 


Chính tả Hà 


1. Nghe - viết : Nhớ lại buổi đầu đĩ học (từ Cũng như tôi... đến hết) 
2. Điền vào chỗ trống eo hay oeo ? 
nhà ngh..., đường ngoằn ng..., cười ngặt ngh..., ng... đầu 
(3). Tìm các từ : 
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau : 
- Cùng nghĩa với chăm chỉ. 
- Trái nghĩa với gần. 
- (Nước) chảy rất mạnh và nhanh. 
b) Chứa tiếng có vần ươn hoặc ương, có nghĩa như sau : 
- Cùng nghĩa với thuê. 
- Trái nghĩa với phạt. 
- Làm chín bằng cách đặt trực tiếp trên than, lửa. 


1. Kể lại buổi đầu em đi học. 
2. Viết những điều em vừa kể thành một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu). 
s2 


Tr53 


~ 


CỘNG ĐỒNG 


^ 


ax mg 


c. sec LÊ 


Trận bóng dưới lòng đường 


1. Trận đấu vừa bắt đầu thì Quang cướp được bóng. Quang bấm nhẹ 
bóng sang cánh phải cho Vũ. Vũ dẫn bóng lên. Bốn, năm cầu thủ đội 
bạn lao đến. Vũ ngần ngừ giây lát. Chợt nhận ra cánh trái trống hẳn đi, 
Vũ chuyền bóng cho Long. Long như chỉ đợi có vậy, dốc bóng nhanh về 
phía khung thành đối phương. Cái đầu húi cua của cậu bé chúi về phía 
trước. Bỗng một tiếng “kít... ít” làm cậu sững lại. Chỉ chút nữa thì cậu đã 
tông phải xe gắn máy. Bác đi xe nổi nóng làm cả bọn chạy tán loạn. 

2. Nhưng chỉ được một lát, bọn trẻ hết sợ, lại hò nhau xuống lòng 
đường. Lần này, Quang quyết định chơi bóng bổng. Còn cách khung 
thành chừng năm mét, em co chân sút rất mạnh. Quả bóng vút lên, 
nhưng lại đi chệch lên vỉa hè và đập vào đầu một cụ già. Cụ lảo đảo, ôm 
lấy đầu và khuyu xuống. Một bác đứng tuổi vội đỡ lấy cụ. Bác quát to : 

- Chỗ này là chỗ chơi bóng à ? 

Đám học trò hoảng sợ bỏ chạy. 


54 


EM_-K -C Tr85 


3. Từ một gốc cây, Quang lén nhìn sang. Bác đứng tuổi xuýt xoa, hỏi 
han ông cụ . Một chiếc xích lô xịch tới. Bác đứng tuổi vừa du ông cụ lên 
xe, vừa bực bội : 

- Thật là quá quát I 

Quang sợ tái cả người. Bỗng cậu thấy cái lưng còng của ông cụ sao giống 
lưng ông nội thế. Cậu bé vừa chạy theo chiếc xích lô, vừa mếu máo : 

- Ông ơi... cụ ơi... ! Cháu xin lỗi cụ. 


NGUYỄN MINH 
8ì - Cánh phải : phía bên phải. 
- Cầu thủ : người chơi bóng. 
- Khung thành : khung có căng lưới ở cuối sân bóng, nếu để đối 
phương đưa bóng vào là thua. 
- Đối phương : phía đối địch trong trận đấu. 
- Húi cua : (tóc) cắt rất cao và ngắn. 
® 1. Các bạn nhỏ chơi đá bóng ở đâu ? 
2. Vì sao trận bóng phải tạm dừng lần đầu ? 
3. Chuyện gì khiến trận bóng phải dừng hẳn ? 
4. Tìm những chỉ tiết cho thấy Quang rất ân hận trước tai nạn do mình 
gây ra. 
5. Câu chuyện muốn nói với em điều gì ? 


kể chuyện 


Kể lại một đoạn của câu chuyện Trận bóng dưới lòng đường theo lời 
một nhân vật. 


ax Ân 


Chính tỏ IỀ! 


1. Tập chép : Trận bóng dưới lòng đường (từ Một chiếc xích lô... đến hết) 
(2). Điền vào chỗ trống và giải câu đố : 
a) tr hay ch ? 
Mình ...òn, mũi nhọn 
...ẵng phải bò, ...âu 
Uống nước ao sâu 
Lên cày ruộng cạn. 
(Là cái gì ?) 
b) iên hay iêng ? <+— 


Trên trời có g... nước trong 


Con k... chẳng lọt, con ong chẳng vào. 
(Là quả gì ?) 


3. Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau : 


Số thứ tự Chữ Tên chữ 


Ũ 1 


2 


3 


4 


: tẪ, 


6 †ê e-rỜ 


10 % 


11 ¡ dài 


S6 


eMk -đ} Trã7 


Người nọ có một con lừa và một con ngựa. Một hôm, có việc đi xa, 
ông ta cưỡi ngựa, còn bao nhiêu đồ đạc thì chất lên lưng lừa. Dọc đường, 
lừa mang nặng, mệt quá, liền khẩn khoản xin với ngựa : 

- Chị ngựa ơi ! Chúng ta là bạn đường. Chị mang đỡ tôi với, dù chỉ 
chút ít thôi cũng được. Tôi kiệt sức rồi. 

Ngựa đáp : 

- Thôi, việc ai người nấy lo. Tôi không giúp chị được đâu. 

Lừa gắng quá, kiệt lực, ngã gục xuống và chết bên vệ đường. Người 
chủ thấy vậy bèn chất tất cả đồ đạc từ lưng lừa sang lung ngụa. Ngựa 
bấy giờ mới rên lên : 

- Ôi, tôi mới dại dột làm sao ! Tôi đã không muốn giúp lừa dù chỉ chút 
ít, nên bây giờ phải mang nặng gấp đôi. 


Theo LÉP TÔN-XTÔI 
(Thuý Toàn dịch) 


s7 


aLx 4 


Q@Q Kiệt sức, kiệt lục : quá mệt, mất hết cả sức lực. 


@ 1. Lừa khẩn khoản xin ngựa điều gì ? 
2. Vì sao ngựa không giúp lừa ? 
3. Câu chuyện kết thúc như thế nào ? 
4. Truyện này muốn nói với em điều gì ? 


Luyện †ừ và câu 


1. Tìm các hình ảnh so sánh trong những câu thơ dưới đây : 
a) Trẻ em như búp trên cành 
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. 
HỒ CHÍ MINH 
b) Ngôi nhà như trẻ nhỏ 
Lớn lên với trời xanh. 
ĐỒNG XUÂN LAN 


c) Cây pơ-mu đầu dốc 
Im như người lính canh 
Ngựa tuần tra biên giới 
Dừng đỉnh đèo hí vang. 
NGUYÊN THÁI VẬN 
q) Bà như quả ngọt chín rồi 
Càng thêm tuổi tác, càng tươi lòng vàng. 
VÕ THANH AN 


2. Đọc lại bài tập đọc Trận bóng dưới lòng đường. Tìm các từ ngữ : 
a) Chỉ hoạt động chơi bóng của các bạn nhỏ. M : bấm bóng 


b) Chỉ thái độ của Quang và các bạn khi vô tình gây ra tai nạn cho cụ già. 
M : hoảng sợ 


3. Liệt kê những từ chỉ hoạt động, trạng thái trong bài tập làm văn cuối 
tuần 6 của em. 


S8 


Mk -đ} 1.56 


Tộp viết 
1. Tên riêng : 


da 


2. Câu : 
Em thuận anh hoà là nhà có phúc. 


Bận 


Trời thu bận xanh 
Sông Hồng bận chảy 
Cái xe bận chạy 
Lịch bận tính ngày 
Con chim bận bay 
Cái hoa bận đỏ 

Cờ bận vẫy gió 

Chữ bận thành thơ 
Hạt bận vào mùa 
Than bận làm lửa. 


3s 


aLx Xe 


Cô bận cấy lúa 
Chú bận đánh thù 
Mẹ bận hát ru 

Bà bận thổi nấu. 
Còn con bận bú 
Bận ngủ bận chơi 
Bận tập khóc cười 
Bận nhìn ánh sáng. 


: Mọi người đều bận 

Nên đời rộn vui 

Con vừa ra đời 

Biết chăng điều đó 

Mà đem vui nhỏ 

Góp vào đời chung. 
TRINH ĐƯỜNG 


8) - Sông Hồng : sông lớn nhất miền Bắc, chảy qua Hà Nội. 
- Vào mùa : bước vào thời gian gieo hạt, cấy lúa hoặc gặt hái. 
- Đánh thù : đánh giặc, bảo vệ đất nước. 


l©)) 1. Mọi vật, mọi người xung quanh bé bận những việc gì ? 
2. Bé bận những việc gì ? 
3. Vì sao mọi người, mọi vật bận mà vui ? 
4. Học thuộc lòng bài thơ. 


Chính tả 


1. Nghe - viết : Bận (từ Cô bận cấy lúa... đến hết) 
2. Điền vào chỗ trống en hay oen ? 
nhanh nh..., nh... miệng cười, sắt h... gỉ, h'.. nhát 


60 


©M_k “Ề Trát 


(3). Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau : 


a) - trung, chung b) - kiên, kiêng 
- trai, chai - miến, miếng 
- trống, chống - tiến, tiếng 


Tộp làm vă 


1. Nghe và kể lại câu chuyện Không nỡ nhìn. 


Gợi ý : 


a) Anh thanh niên làm gì trên chuyến xe buýt ? 
b) Bà cụ ngồi bên cạnh hỏi anh điều gì ? 

c) Anh trả lời thế nào 2 

d) Em có nhận xét gì về anh thanh niên ? 


2. Hãy cùng các bạn trong tổ mình tổ chức một cuộc họp. 
Gợi ý về nội dung họp : trao đổi 
về trách nhiệm của học sinh 
trong cộng đồng. 

Ví dụ : 
- Tôn trọng luật đi đường. 
- Bảo vệ của công. 


- Giúp đỡ người có hoàn cảnh 
khó khăn. 


61 


aiLx 4 me 


1. Mặt trời đã lùi dần về chân núi phía tây. Đàn sếu đang sải cánh 


trên cao. Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ ra về. Tiếng nói cười ríu rít. 


2. Bỗng các em dừng lại khi thấy một cụ già đang ngồi ở vệ cỏ ven 


đường. Trông cụ thật mệt mỏi, cặp mắt lộ rõ vẻ u sầu. 


62 


- Chuyện gì xảy ra với ông cụ thế nhỉ ? - Một em trai hỏi. 
Đám trẻ tiếp lời, bàn tán sôi nổi : 

- Chắc là cụ bị ốm ? 

- Hay cụ đánh mất cái gì ? 

- Chúng mình thử hỏi xem đi I 


3. Các em tới chỗ ông cụ, lễ phép hỏi : 

- Thưa cụ, chúng cháu có thể giúp gì cụ không ạ ? 

Cụ già thở nặng nhọc, nhưng đôi mắt ánh lên những tia ấm áp : 
- Cảm ơn các cháu. Nhưng các cháu không giúp ông được đâu. 


EMỊ_k ~ Trea 


4. Cụ ngừng lại, rồi nghẹn ngào nói tiếp : 

- Ông đang rất buồn. Bà lão nhà ông nằm bệnh viện mấy tháng nay 
rồi. Bà ốm nặng lắm, khó mà qua khỏi. Ông ngồi đây chờ xe buýt để 
đến bệnh viện. Ông cảm ơn lòng tốt của các cháu. Dẫu các cháu không 
giúp gì được, nhưng ông cũng thấy lòng nhẹ hơn. 


5. Đám trẻ lặng đi. Các em nhìn cụ già đầy thương cảm. 
Một lát sau, xe buýt đến. Giúp ông cụ lên xe rồi, các em còn đứng 
nhìn theo mãi mới ra về. 


Theo XU-KHÔM-LIN-XKI 
(Tiếng Việt 3, 1995) 


@ - Sếu : loài chim lớn, cổ và mỏ dài, chân cao, kêu rất to, sống ở 
phương bắc, mùa đông thường bay về phương nam tránh rét. 
- U sầu : buồn bã. 
- Nghẹn ngào : không nói được vì quá xúc động. 


. Điều gì gặp trên đường khiến các bạn nhỏ phải dừng lại 2 
. Các bạn nhỏ quan tâm đến ông cụ như thế nào ? 
. Ông cụ gặp chuyện gì buồn ? 
. Vì sao trò chuyện với các bạn nhỏ, ông cụ thấy lòng nhẹ hơn ? 
. Chọn một tên khác cho truyện theo gợi ý dưới đây : 
a) Những đứa trẻ tốt bụng 
b) Chia sẻ 
c) Cảm ơn các cháu 


Kể chuyện 


œŒœ + CN ¬ 


Kể lại câu chuyện Các em nhỏ và cụ già theo lời một bạn nhỏ. 


Chính tỏ Ha 


1. Nghe - viết : Các em nhỏ và cụ già (đoạn 4) 


aLx 


(2). Tìm các từ : 

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng đ, gi hoặc r, có nghĩa như sau : 
- Làm sạch quần áo, chăn màn,... bằng cách vò, chải, giũ,... trong nước. 
- Có cảm giác khó chịu ở da, như bị bỏng. 
- Trái nghĩa với ngang. 

b) Chứa tiếng có vần uôn hoặc uông, có nghĩa như sau : 
- Trái nghĩa với vui. 
- Phần nhà được ngăn bằng tường, vách kín đáo. 
- Vật bằng kim loại, phát ra tiếng kêu để báo hiệu. 


Tô M' 


Tiếng rủ 
(Trích) 
Con ong làm mật, yêu hoa 
Con cá bơi, yêu nước ; con chim ca, yêu trời 


Con người muốn sống, con ơi 
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em. 


Một ngôi sao, chẳng sáng đêm 
Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng. 
Một người - đâu phải nhân gian ? 
Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi I 


64 


Núi cao bởi có đất bồi 


Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu ? 
Muôn dòng sông đồ biến sâu 
Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn ? 


TỐ HỮU 


EM_-K “Ồ Tr6s 


8) - Đồng chí : người cùng đứng trong tổ chức cách mạng hoặc cùng 


chí hướng. 


- Nhân gian : ở đây chỉ loài người. 


- Bồi : thêm vào, đắp nên. 


@ 


m 


. Con ong, con cá, con chim yêu những gì 2 Vì sao ? 
. Hãy nêu cách hiểu của em về mỗi câu thơ trong khổ thơ 2. 
M : Một ngôi sao chẳng sáng đêm. 
—> Một ngôi sao không làm nên đêm sao sáng. 


—> Nhiều ngôi sao mới làm nên đêm sao sáng. 


ƠI +> G3 


. Học thuộc lòng bài thơ. 


Luyện †ừ vò câu li ] 


. Vì sao núi không nên chê đất thấp, biển không nên chê sông nhỏ ? 
. Câu lục bát nào trong khổ thơ 1 nói lên ý chính của cả bài thơ ? 


1. Dưới đây là một số từ có tiếng cộng hoặc tiếng đồng và nghĩa của chúng. 


Em có thể xếp những từ nào vào mỗi ô trong bảng phân loại sau 2 


- Cộng đồng : những người cùng sống trong một tập thể hoặc một khu vực, 


gắn bó với nhau. 


- Cộng tác : cùng làm chung một việc. 
- Đồng bào : người cùng nòi giống. 
- Đồng đội : người cùng đội ngũ. 


- Đồng tâm : cùng một lòng. 
- Đồng hương : người cùng quê. 


Những người 
trong cộng đồng 


Thái độ, hoạt động 
trong cộng đồng 


aLx 4 


2. Mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói về một thái độ ứng xử trong 
cộng đồng. Em tán thành thái độ nào và không tán thành thái độ nào 2 
a) Chung lưng đấu cật. 
b) Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại. 
c) Ăn ở như bát nước đầy. 


3. Tìm các bộ phận của câu : 
- Trả lời câu hỏi "A¡ (cái gì, con gì) ? ". 
- Trả lời câu hỏi "Làm gì ? ". 
a) Đàn sếu đang sải cánh trên cao. 
b) Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ ra về. 
c) Các em tới chỗ ông cụ, lễ phép hỏi. 


4. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm : 


a) Mấy bạn học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân. 
b) Ông ngoại dẫn tôi đi mua vở, chọn bút. 
c) Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng. 


Tộp viết 


1. Tên riêng : 


======= 


Khôn ngoan đối đáp người ngoài 
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. 


2. Câu : 


66 


=M_-K “Ồ Tre7 


Tệ sọc lề | 


Giữa cánh đồng, có một túp lều bằng phên rạ màu vàng xỉn, xung 
quanh xếp đầy những hàng gạch mới đóng. Đó là túp lều của gia đình 
bác thợ đóng gạch. 

Tôi rất thích ra lò gạch chơi trò ú tim với thằng Cu và cái Cún, con 
bác. Một chiều giáp Tết, gạch vào lò, sắp nhóm lửa, thằng Cu rủ tôi nặn 
những chiếc chuông con to hơn quả táo, có cái núm để xâu dây, lại 
thêm cả một viên bi nhỏ ở trong để tạo ra tiếng kêu. Bác thợ gạch để 
hộ cái kho báu đó vào một góc lò nung. Khi các đồ đất nung đã nguội, 
bác lấy hai sợi dây thép xâu những chiếc chuông thành hai cái vòng : 
một vòng treo trước cửa nhà bác cho Cu và Cún chơi, vòng kia tạng tỏi 
đem về treo lên cây nêu trước sân. 

Tết ấy, những tiếng chuông đất nung kêu lanh canh trên cây nêu làm 
sân nhà tôi ấm áp và náo nức hẳn lên. 

Theo NGÔ QUÂN MIỆN 


@ - Trò ú tim : trò chơi trốn tìm của trẻ em. 
- Cây nêu : cây tre cao treo trầu cau và một số vật khác, dựng trước 
nhà trong dịp Tết Nguyên đán. 


67 


aLx S8 me 


@ 1. Nơi ở của gia đình bác thợ gạch có gì đặc biệt ? 
2. Tìm những chỉ tiết nói lên tình thân giữa gia đình bác thợ gạch với 
cậu bé. 
3. Những chiếc chuông đất nung đã đem lại niềm vui như thế nào cho 
gia đình cậu bé 2 


Chính tỏ IỀ) 


1. Nhớ - viết : Tiếng ru (khổ thơ 1 và 2) 
Œ Trong bài chính tả có những dấu câu nào ? 


(2). Tìm các từ : 


a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gï hoặc r, có nghĩa như sau : 
- Làm chín vàng thức ăn trong dầu, mỡ sôi. 
- Trái nghĩa với khó. 
- Thời điểm chuyển từ năm cũ sang năm mới. 
b) Chứa tiếng có vần uôn hoặc uông, có nghĩa như sau : 
- (Sóng nước) nổi lên rất mạnh, từng lớp nối tiếp nhau. 
- Nơi nuôi, nhốt các con vật. 
- Khoảng đất dài được vun cao lên để trồng trọt. 


Tập làm văn 


1. Kể về một người hàng xóm mà em quý mến. 
Gợi ý : 
a) Người đó tên là gì, bao nhiêu tuổi ? 
b) Người đó làm nghề gì ? 
c) Tình cảm của gia đình em đối với người hàng xóm như thế nào ? 
d) Tình cảm của người hàng xóm đối với gia đình em như thế nào ? 


2. Viết những điều em vừa kể thành một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu). 


68 


cH_1 Đ tế 


Ôn tập giữa học Kì I 
Tiết 1 


1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 


2. Ghi lại tên các sự vật được so sánh với nhau trong những câu sau : 
a) Từ trên gác cao nhìn xuống, hồ như một chiếc gương bầu dục khổng lồ, 
sáng long lanh. 
b) Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn. 
c) Người ta thấy có con rùa lớn, đầu to như trái bưởi, nhô lên khỏi mặt nước. 
3. Chọn các từ ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống để tạo thành 
hình ảnh so sánh : 
a) Mảnh trăng non đầu tháng lơ lửng giữa trời như... .. 
b) Tiếng gió rừng vi vu như..... 
c) Sương sớm long lanh tựa..... 
(một cánh diều, những hạt ngọc. tiếng sáo) 


Tiết 2 
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 
2. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm dưới đây : 


a) Em là hội viên của câu lạc bộ thiếu nhi phường. 
b) Câu lạc bộ thiếu nhi 1à nơi chúng em vưi chơi, rèn luyện và học tập. 


3. Kể lại một câu chuyện đã học trong 8 tuần đầu. 


Tiết 3 
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 
2. Đặt 3 câu theo mẫu Ai là gì 2 
3. Em hãy hoàn thành đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi phường 
(xã, quận, huyện) theo mẫu sau : 
2) 


`. 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI GHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


.. ngày ... tháng ... năm 


ĐƠN XIN THAM GIA SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ 

Kính gửi : Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiếu nhi 

DMƯỜNG! (Xớ;:qUAnh)/HUYOH)D 5 
Em tên là : 
Ngày sinh 
Địa chỉ : 
Học sinh: lớp: 
Em làm đơn này xin đề nghị Ban chủ nhiệm cho em được tham gia 


sinh hoạt Câu lạc bộ Thiếu nhi phường (xã, quận, huyện). 


Em xin hứa thực hiện đúng nội quy của Câu lạc bộ. 
Em xin trân trọng cảm ơn. 
Người làm đơn 


Tiết 4 


1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 
2. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm dưới đây : 


a) Ở câu lạc bộ, chúng em chơi cầu lông, đánh cờ, học hát và múa. 
b) Em thường đến câu lạc bộ vào các ngày nghỉ. 


3. Nghe - viết : 


Gió heo may 


Bao giờ có làn gió heo may về mới thật là có mùa thu. Cái nắng gay 


gắt những ngày hè đã thành thóc vàng vào bồ, vào cót, vào kho và đã 
ẩn vào quả na, quả mít, quả hồng, quả bưởi... Những ngày có gió heo 
may dù nắng giữa trưa cũng chỉ dìu dịu, đủ cho ta mặc một chiếc áo 
mỏng vẫn thấy dễ chịu. 


6) 


70 


Theo BĂNG SƠN 
Gió heo may : gió nhẹ, hơi lạnh và khô, thường thổi vào mùa thu. 


©M_k “Ề Tri 


Tiết 5 
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 
2. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để bổ sung ý nghĩa cho các từ 
in đậm : 
Mỗi bông hoa cỏ may như một cái tháp (xinh xắn, lộng lẫy) nhiều 
tầng. Trên đầu mỗi bông hoa lại đính một hạt sương. Khó có thể tưởng 


tượng bàn tay (tinh khôn, tinh xảo) nào có thể hoàn thành hàng loạt 
công trình đẹp đẽ, (tinh tế, to lớn) đến vậy. 


Theo PHẠM ĐÚC 
9. Đặt 3 câu theo mẫu Ai làm gì ? 


Tiết 6 
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 
2. Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để bổ sung ý nghĩa cho các 
từ ngữ in đậm : 
Xuân về, cây cỏ trải một màu... . Trăm hoa đua nhau khoe sắc. 


Nào chị hoa huệ ..., chị hoa cúc ..., chị hoa hồng ... bên cạnh cô em 
vi-ô-lét tím nhạt, mảnh mai. 


Tất cả đã tạo nên một vườn xuân... . 
(đỏ thắm, trắng tinh, xanh non, vàng tươi, rực rỡ) 
3. Em có thể đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong những câu sau 2 

a) Hằng năm cứ vào đầu tháng 9 các trường lại khai giảng năm học mới. 

b) Sau ba tháng hè tạm xa trường chúng em lại náo nức tới trường gặp thầy 
gặp bạn. 

c) Đúng 8 giờ trong tiếng Quốc ca hùng tráng lá cờ đỏ sao vàng được kéo 
lên ngọn cột cờ. 


Tiết 7 
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 


71 


=M|_k, K Tr7a 


2. Giải ô chữ : 
a) Có thể điền những từ ngữ nào vào các ô trống ở từng dòng dưới đây ? 
Gợi ý : Tất cả các từ ngữ đều bắt đầu bằng chữ T. 
- Dòng 1 : Cùng nghĩa với thiếu nhi. 
- Dòng 2 : Đáp lại câu hỏi của người khác. 
- Dòng 3 : Người làm việc trên tàu thuỷ. 
- Dòng 4 : Tên của một trong Hai Bà Trưng. 
- Dòng 5 : Thời gian sắp tới (trái nghĩa với quá khú). 
- Dòng 6 : Trái nghĩa với khô héo (nói về cây cối). 
- Dòng 7 : Cùng nghĩa với cộng đồng (tập... ). 
- Dòng 8 : Dùng màu làm cho tranh thêm đẹp. 


b) Tìm từ mới xuất hiện ở dãy ô chữ in màu. 
72 


A - Đọc thầm : 


EM_-k -Ề T73 


Tiết 8 


BÀI LUYỆN TẬP. 


Mùa hoa sấu 


Vào những ngày cuối xuân, đầu hạ, khi nhiều loài cây đã khoác màu 


áo mới thì cây 


sấu mới bắt đầu chuyển mình thay lá. Đi dưới rặng sấu, 


ta sẽ gặp những chiếc lá nghịch ngợm. Nó quay tròn trước mặt, đậu lên 


đầu, lên vai ta 
rơi như vậy. 


rồi mới bay đi. Nhưng ít ai nắm được một chiếc lá đang 


Từ những cành sấu non bật ra những chùm hoa trắng muốt, nhỏ như 
những chiếc chuông tí hon. Hoa sấu thơm nhẹ. Vị hoa chua chua thấm 
vào đầu lưỡi, tưởng như vị nắng non của mùa hè mới đến vừa đọng lại. 


BĂNG SƠN 


B - Dựa theo nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng : 


1. Cuối xuân, đầu hạ, cây sấu như thế nào ? 


a) Cây sấu ra hoa. 


b) Cây sấu t 


hay lá. 


c) Cây sấu thay lá và ra hoa. 


2. Hình dạng hoa sấu như thế nào ? 


a) Hoa sấu nhỏ li ti. 


b) Hoa sấu t 
c) Hoa sấu t 


rông như những chiếc chuông nhỏ xíu. 
hơm nhẹ. 


3. Mùi vị hoa sấu như thế nào ? 


a) Hoa sấu t 


hơm nhẹ, có vị chua. 


b) Hoa sấu hăng hắc. 
c) Hoa sấu nở từng chùm trắng muốt. 


73 


`. 


4. Bài đọc trên có mấy hình ảnh so sánh ? 
a) 1 hình ảnh 
b) 2 hình ảnh 
c) 3 hình ảnh 
(Viết rõ đó là hình ảnh nào) 
5. Trong câu Đi dưới rặng sấu, ta sẽ gặp những chiếc lá nghịch ngợm, em có 
thể thay từ nghịch ngợm bằng từ nào ? 
a) Tỉnh nghịch 
b) Bướng bỉnh 
c) Dại dột 


Tiết 9 
BÀI LUYỆN TẬP 


A - Nghe - viết : 
Nhớ bé ngoan 

Đi xa bố nhớ bé mình 

Bên bàn cặm cụi tay xinh chép bài 
Bặm môi làm toán miệt mài 

Khó ghê mà chẳng chịu sai bao giờ 
Mải mê tập vẽ, đọc thơ 

Hát ru em ngủ ầu ơ ngọt ngào. 
Xa con bố nhớ biết bao 

Nhưng mà chỉ nhớ việc nào bé ngoan. 

NGUYỄN TRUNG THU 


B - Tập làm văn : 


Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể về tình cảm của bố mẹ 
hoặc người thân của em đối với em. 


74 


EM_-K “T78 


=M|_k “? Tr76 


Giọng quê hương 


1. Thuyên và Đồng rời quê đi làm đã mấy năm. Một hôm, hai anh rủ 
nhau đi chơi thật xa, nhưng đến giữa trưa thì lạc mất đường về. Hai 
người phải ghé vào cái quán gần đấy để hỏi đường, luôn tiện để ăn cho 
đỡ đói. Cùng ăn trong quán ấy có ba thanh niên. Họ chuyện trò luôn 
miệng. Bầu không khí trong quán vui vẻ lạ thường. 


76 


SM_-K “Ồ Trử7 


2. Lúc đứng lên trả tiền, Thuyên mới biết mình quên chiếc ví ở nhà. 
Hỏi Đồng, Đồng cũng không mang tiền theo. Hai người đang lúng túng, 
chợt một trong ba thanh niên bước lại gần, nói : 

- Xin hai anh vui lòng cho tôi được trả tiền. 

Thuyên ngạc nhiên nhìn anh thanh niên. Trên gương mặt đôn hậu, 
cặp mắt anh ánh lên vẻ thành thực, dễ mến. Thuyên bối rối : 

- Xin lỗi. Tôi quả thật chưa nhớ ra anh là... 

Người thanh niên không để Thuyên kịp dứt lời : 

- Dạ, không ! Bây giờ tôi mới được biết hai anh. Tôi muốn làm quen... 


3. Ngừng một lát như để nén nỗi xúc động, anh thanh niên nói tiếp : 

- Hai anh đã cho tôi nghe lại giọng nói của mẹ tôi xưa... 

Bất ngờ trước tinh cảm của người bạn mới, Ihuyền chỉ biết nói : 

- Cảm ơn anh... 

Anh thanh niên xua tay : 

- Tôi cảm ơn hai anh mới phải. 

Rồi người ấy nghẹn ngào : 

- Mẹ tôi là người miền Trung ... Bà qua đời đã hơn tám năm rồi. 

Nói đến đây, người trẻ tuổi lẳng lặng cúi đầu, đôi môi mím chặt lộ vẻ 
đau thương. Còn Thuyên, Đồng thì bùi ngùi nhớ đến quê hương, yên 
lặng nhìn nhau, mắt rớm lệ. 


Theo THANH TỊNH 


6) - Đôn hậu : hiền từ, thật thà. 
- Thành thục : có tấm lòng chân thật. 
~ Bủi ngủi : co cảm giác buồn, thương, nhơ lẫn lộn. 


@ 1. Thuyên và Đồng cùng ăn trong quán với những ai ? 
2. Chuyện gì xảy ra làm Thuyên và Đồng ngạc nhiên 2 
3. Vì sao anh thanh niên cảm ơn Thuyên và Đồng ? 
4. Những chỉ tiết nào nói lên tình cảm tha thiết của các nhân vật đối 
với quê hương ? 
5. Qua câu chuyện, em nghĩ gì về giọng quê hương ? 


cM|_k “Tra 


kể chuyện 


Dựa vào tranh minh hoạ, hãy kể lại câu chuyện Giọng quê hương : 


Chính tả Fa 


1. Nghe - viết : 


Quê hương ruột thịt 


Chị Sứ yêu biết bao nhiêu cái chốn này, nơi chị oa oa cất tiếng 
khóc đầu tiên, nơi quả ngọt, trái sai đã thắm hồng da dẻ chị. Chính tại 
nơi này, mẹ chị đã hát ru chị ngủ. Và đến lúc làm mẹ, chị lại hát ru con 


những câu hát ngày xưa... 
R ANH ĐÚC 
@ - Chỉ ra những chữ viết hoa trong bài. 
- Cho biết vì sao phải viết hoa các chữ ấy. 


2. Tìm 3 từ chứa tiếng có vần oai, 3 từ chứa tiếng có vần oay. 
(3). Thi đọc, viết đúng và nhanh : 


a) Lúc Thuyên đứng lên, chợt có một thanh niên bước lại gần anh. 
b) Người trẻ tuổi lẳng lặng cúi đầu, vẻ mặt buồn bã xót thương. 


78 


EM_k Ề T78 


“SE <2c b1 Quê hương 


Quê hương là chùm khế ngọt 
Cho con trèo hái mỗi ngày 
Quê hương là đường đi học 
Con về rợp bướm vàng bay. 
Quê hương là con diều biếc 
Tuổi thơ con thả trên đồng 
Quê hương là con đò nhỏ 

Êm đềm khua nước ven sông. 
Quê hương là cầu tre nhỏ 

Mẹ về nón lá nghiêng che 
Quê hương là đêm trăng tỏ 
Hoa cau rụng trắng ngoài hè. 
Quê hương mỗi người chỉ một 
Như là chỉ một mẹ thôi 

Quê hương nếu ai không nhớ 
Sẽ không lớn nổi thành người. 


Theo ĐỖ TRUNG QUÂN 


@ 1. Nêu những hình ảnh gắn liền với quê hương (ba khổ thơ đầu). 
2. Vì sao quê hương được so sánh với mẹ (khổ thơ cuối) ? 
3. Em hiểu ý hai dòng cuối bài thơ như thế nào ? 
4. Học thuộc lòng bài thơ. 


Luyện †ừ vờ câu vã 


1. Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi : 
Đã có ai lắng nghe 
Tiếng mưa trong rừng cọ 
Như tiếng thác dội về 
Như ào ào trận gió. 
NGUYỄN VIẾT BÌNH 


79 


aiLx So 


a) Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào ? 
b) Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao ? 


2. Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu 
văn dưới đây : 
a) Côn Sơn suối chảy rì rầm 
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. 
NGUYỄN TRÁI 


b) Tiếng suối trong như tiếng hát xa, 
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. 
HỒ CHÍ MINH 
€) Mỗi lúc, tôi cang nghe rö tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc 
những rổ tiền đồng. Chim đậu chen nhau trắng xoá trên những đầu 
cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá. 
ĐOÀN GIỎI 


3. Ngắt đoạn dưới đây thành 5 câu và chép lại cho đúng chính tả : 


Trên nương, mỗi người một việc người lớn thì đánh trâu ra cày các 
bà mẹ cúi lom khom tra ngô các cụ già nhặt cỏ, đốt lá mấy chú bé đi 
bắc bếp thổi cơm. 


Theo TÔ HOÀI 


1. Tên riêng : 


2. Câu : 
Gió đưa cành trúc la đà 


Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương. 


80 


2MK -đ} Trai 


Tệ sọc lề | 


Thư gửi bà 


Hải Phòng, ngày 6 tháng 11 năm 2003 
Bà kính yêu ! 
Lâu rồi, cháu chưa được về quê, cháu nhớ bà lắm. 
Dạo này bà có khoẻ không ạ ? 
Gia đình cháu ngoài này vẫn bình thường. Năm nay, cháu học 


lớp 3. Từ đầu năm học đến giờ, cháu được tám điểm 10 rồi đấy, bà 
ạ! Ngày nghỉ, cháu thường được bố mẹ cháu cho đi chơi. 


Cháu vẫn nhớ năm ngoái được về quê, thả diều cùng anh Tuấn 
trên đê và đêm đêm ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích dưới ánh trăng. 


Cháu hứa với bà sẽ học thật giỏi, luôn chăm ngoan để bà vui. 
Cháu kính chúc bà luôn mạnh khoẻ, sống lâu. Cháu mong chóng 
đến hè để được về quê thăm bà. 


Cháu của bà 
ức 


Trần Hoài Đức 


81 


aiLx S3 me 


@ 1. Đức viết thư cho ai ? Dòng đầu bức thư, bạn ghi thế nào ? 
2. Đức hỏi thăm bà điều gì ? Đức kể với bà những gì ? 
3. Đoạn cuối bức thư cho thấy tình cảm của Đức với bà thế nào 2 


conh so lÊễ] 


1. Nghe - viết : Quê hương (3 khổ thơ đầu) 
Œ_ Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa ? 


2. Điền vào chỗ trống ef hay oet_? 
em bé †... miệng cười, mùi kh..., cưa xoèn x..., xem x... 
(3). Viết lời giải các câu đố sau : 
a) Để nguyên, ai cũng lặc lè 
Bỏ nặng, thêm sắc - ngày hè chói chang. 
(Là những chữ gì ?) 
Có sắc - mọc ở xa gần 
Có huyền - vuốt thẳng áo quần cho em. 
(Là những chữ gì ?) 


b) Để nguyên - giữa đầu và mình 


Đổi sang dấu ngã sẽ thành bữa ngon. 
(Là những chữ gì ?) 


Không dấu - trời rét nằm cong 
Thêm huyền - bay lả trên đồng quê ta 
Có hỏi - xanh tươi mượt mà 
Trâu bò vui gặm nhần nha từng đàn. 
(Là những chữ gì ?) 


82 


_.. 


m] 
Tập làm văn 


1. Dựa theo mẫu bài tập đọc Thư gửi bà, em hãy viết một bức thư ngắn 
cho người thân : 


- Dòng đầu thư : Nơi gửi, ngày ... tháng ... năm ... 
- Lời xưng hô với người nhận thư (ông, bà, chú, bác,...) 


- Nội dung thư (4 - 5 dòng) : Thăm hỏi, báo tin cho người nhận thư. Lời chúc 
và hứa hẹn... 


- Cuối thư : Lời chào, chữ kí và tên. 


2. Tập ghi trên phong bì thư : 
- Góc bên trái (phía trên) : Ghi họ và tên, địa chỉ của người gửi. 
- Góc bên phải (phía dưới) : Ghi họ và tên, địa chỉ của người nhận. 
- Góc bên phải (phía trên) : Dành để dán tem trước khi bỏ vào hòm thư. 


. ““zrzwế /V VN /VWƯAIN /VG0Wư MN /VGW®Ẻ/ổ 7Œ 6 


mm... 
dau 6u đạm «ã dhlie Ghụnh, 


`". 


4 

(mm bapm do XospualJGm Đại, ị 
ˆ : 
/5 C ⁄ 
] „ Tư / 
= _ 
ˆ mg l 
— LÌ bả „am LÌ Ế 


“AP//V0 LAN 


aLx St 


tạp dọc LÊN 


Đất quý, đất yêu 


1. Ngày xưa, có hai người khách du lịch đến nước Ê-ti-ô-pi-a. Họ đi 
khắp đất nước thăm đường sá, núi đồi, sông ngòi. Vua nước Ê-ti-ô-pi-a 
mời họ vào cung điện, mở tiệc chiêu đãi và tặng họ nhiều vật quý. Sau 
đó, vua sai một viên quan đưa khách xuống tàu. 


84 


SIỆk -Đt tr 


2. Lúc hai người khách định bước xuống tàu, viên quan bảo 
khách dừng lại, cởi giày ra. Ông sai người cạo sạch đất ở đế giày 
của khách rồi mới để họ xuống tàu trở về nước. Hai người khách rất 
ngạc nhiên, hỏi : 

- Tại sao các ông lại phải làm như vậy ? 

Viên quan trả lời : 

- Đây là mảnh đất yêu quý của chúng tôi. Chúng tôi sinh ra ở đây, chết 
cũng ở đây. Trên mảnh đất này, chúng tôi trồng trọt, chăn nuôi. Đất 
Ê-ti-ô-pi-a là cha, là mẹ, là anh em ruột thịt của chúng tôi. Chúng tôi đã 
tiếp các ông như những khách quý. Nhà vua đã tặng các ông nhiều sản 
vật hiếm. Song đất Ê-ti-ô- In a đối với chúng tôi là thiêng liêng, cao quý 
nhất. Chúng tồi khöng thể để các öng mang di, dù chỉ là một hạt cát nhỏ. 


3. Nghe những lời nói chân tình của viên quan, hai người khách càng 
thêm khâm phục tấm lòng yêu quý mảnh đất quê hương của người 
E-ti-ô-pi-a. 

TRUYỆN DÂN GIAN Ê-TI-Ô-PI-A 
(Mai Hà dịch) 


@ - Ê-tEô-pEa : một nước ở phía đông bắc châu Phi. 
- Cung điện : nơi ở của vua. 
- Khâm phục : đánh giá cao và rất kính trọng. 


@ 1. Hai người khách được vua Ê-ti-ô-pi-a đón tiếp thế nào ? 
2. Khi khách sắp xuống tàu, có điều gì bất ngờ xảy ra ? 
3. Vì sao người Ê-ti-ô-pi-a không để khách mang đi, dù chỉ là 
một hạt cát nhỏ ? 
4. Theo em, phong tục trên nói lên tình cảm của người Ê-ti-ô-pi-a với 
quê hương như thế nào ? 


aLx 8 me 


kể chuyện 


1. Sắp xếp lại các tranh dưới đây theo đúng thứ tự trong câu chuyện 
Đất quý, đất yêu : 


2. Dựa vào các tranh trên, kể lại toàn bộ câu chuyện. 


86 


. 


Chính tỏ IỀ! 


1. Nghe - viết : 
Tiếng hò trên sông 
Điệu hò chèo thuyền của chị Gái vang lên. Tôi nghe như có cơn gió 
chiều thổi nhè nhẹ qua đồng, rồi vút bay cao. Đôi cánh thần tiên như 
nâng tôi bay lên lơ lửng, đưa đến những bến bờ xa lạ. Trước mắt tôi, 
vừa hiện ra con sông giống như sông Thu Bồn từ ngang trời chảy lại... 


VÕ QUẢNG 


Œ@ - Bài chính tả có mấy câu ? 
- Nêu các tên riêng trong bài. 


2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống 2 
a) (cong, coong) : 
chuông xe đạp kêu kính... , vẽ đường ... 
b) (xong, xoong) : 
làm... việc, cái... 


(3). Thi tìm nhanh, viết đúng : 
a) - Từ ngữ chỉ sự vật có tiếng bắt đầu bằng s. 
M : sông, chim sẻ,... 
- Từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm, tính chất có tiếng bắt đầu bằng x. 
II: xào nấu, xanh xao... 
b) - Từ ngữ có tiếng mang vần ươn. 
M : vườn, tàu lượn,... 


- Từ ngữ có tiếng mang vần ương. 
M : đường, vương vấn,... 
87 


xe 


Vẽ quê hương 


Bút chì xanh đỏ 
Em gọt hai đầu 
Em thử hai màu 
Xanh tươi, đỏ thắm. 


Em vẽ làng xóm 
Tre xanh, lúa xanh 
Sông máng lượn quanh 
Một dòng xanh mát 
Trời mây bát ngát 
Xanh ngắt mùa thu 
Xanh màu ước mơ... 


Em quay đầu đỏ 
Vẽ nhà em ở 

Ngói mới đỏ tươi 
Trường học trên đồi 
Em tô đỏ thắm 

Cây gạo đầu xóm 
Hoa nở chói ngời 
A, nắng lên rồi 

Mặt trời đỏ chót 

Lá cờ Tổ quốc 

Bay giữa trời xanh... 


Chị ơi bức tranh 
Quê ta đẹp quá ! 


ĐỊNH HẢI 


kẻ 
` X. 
lí! NHÍ lụt „ 
VI tuc 


ụ 


— 


Q Sông máng (sông đào) : sông do người đào để lấy nước tưới ruộng 
hoặc để thuyền bè đi lại. 


88 


@ 1. Kể tên những cảnh vật được tả trong bài thơ. 

2. Cảnh vật quê hương được tả bằng nhiều màu sắc. Hãy kể tên 
những màu sắc ấy. 

3. Vì sao bức tranh quê hương rất đẹp ? Chọn câu trả lời em cho là 
đúng nhất : 
a) Vì quê hương rất đẹp. 
b) Vì bạn nhỏ trong bài thơ vẽ rất giỏi. 
c) Vì bạn nhỏ yêu quê hương. 

4. Học thuộc lòng bài thơ. 


Luyện †ừ và câu 


1. Xếp những từ ngữ sau vào hai nhóm : cây đa, gắn bó, dòng sông, con đò, 
nhớ thương. yêu quý, mái đình, thương yêu, ngọn núi, phố phường, 
bùi ngùi, tự hào. 


Nhóm Từ ngữ 
1. Chỉ sự vật ở quê hương M: côy đa 
2. Chỉ tình cảm đối với quê hương M: gắn bó 


2. Tìm từ ngữ trong ngoặc đơn có thể thay thế cho từ quê hương ở đoạn 
văn sau : 


Tây Nguyên là quê hương của tôi. Nơi đây, tôi đã lớn lên trong địu 
vải thân thương của má, trong tiếng ngân vang của dòng thác, trong 
hương thơm ngào ngạt của núi rừng. 


(quê quán, quê cha đất tổ, đất nước, giang sơn, nơi chôn rau cắt rốn) 


89 


xo 


3. Những câu nào trong đoạn dưới đây được viết theo mẫu Ai làm gì ? 

Hãy chỉ rõ mỗi bộ phận câu trả lời câu hỏi "Aí 2 " hoặc "Làm gi ? ". 

Cuộc sống quê tôi gắn bó với cây cọ. Cha làm cho tôi chiếc chổi cọ 
để quét nhà, quét sân. Mẹ đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo lên gác 
bếp để gieo cấy mùa sau. Chị tôi đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành 
cọ và làn cọ xuất khẩu. Chúng tôi rủ nhau đi nhặt những trái cọ rơi đầy 
quanh gốc về om, ăn vừa béo vừa bùi. 

Theo NGUYỄN THÁI VẬN 


@ - Móm lá cọ : lá cọ non túm lại để đựng thức ăn, hạt giống... 
- Om: nấu nhỏ lửa và lâu cho ngấm mám muối hoặc ngâm lâu trong 
nước nóng già cho chín. 


Ai làm gì ? 


M: Chúng tôi rủ nhau đi nhặt những trới cọ rơi đầy quanh 
gốc về om, ăn vừa béo vừa bùi. 


4. Dùng mỗi từ ngữ sau để đặt một câu theo mẫu Ai làm gì ? : bác nông dân, 
em trai tôi, những chú gà con, đàn cá. 


Tộp viế 


1. Tên iềng: —————————————+—— 


2. Câu : 
Ai về đến huyện Đông Anh 
Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương. 


90 


2M K -> Trai 


Tệ sọc lề | 


Chõ bánh khúc của dÌ tôi 


Dì tôi cắp một chiếc rổ lớn, dắt 
tay tôi đi hái rau khúc. 

Cây rau khúc rất nhỏ, chỉ bằng 
một mầm cỏ non mới nhú. Lá rau 
như mạ bạc, trông như được phủ 
một lượt tuyết cực mỏng. Những 
hạt sương sớm đọng trên lá long 
lanh như những bóng đèn pha lẽ. 
Hai dì cháu tôi hái đầy rổ mới về. 

..Ngủ một giấc dậy, tôi đã 
thấy dì mang chõ bánh lên. Vung 
vừa mở ra, hơi nóng bốc nghỉ 
-- ngút. Những cái bánh màu rêu 
xanh lấp ló trong áo xôi nếp trắng 
được đặt vào những miếng lá 
chuối hơ qua lửa thật mềm, trông đẹp như những bông hoa. Nhân bánh 
là một viên đậu xanh giã nhỏ vàng ươm, xen một thỏi mỡ xinh xắn, pha 
hạt tiêu. Cắn một miếng bánh thì như thấy cả hương đồng, cỏ nội gói 
vào trong đó. 

Bao năm rồi, tôi vẫn không sao quên được vị thơm ngậy, hăng hắc 
của chiếc bánh khúc quê hương. 


Tneo NGÒ VĂN PHÚ 


@ - Chõ : nồi có nhiều lỗ ở đáy, để đồ xôi, hấp bánh. 
- Pha lê : loại thuỷ tinh trong suốt. 


@ 1. Tác giả tả cây rau khúc như thế nào ? 
2. Tìm những câu văn tả chiếc bánh khúc. 
3. Vì sao tác giả không quên được mùi vị của chiếc bánh khúc 
quê hương ? 


91 


ai-x S3 me 


Chính tỏ IỀ! 


1. Nhớ - viết : Vế quê hương (từ đầu đến Em tô đỏ thắm) 
Œ - Trong bài chính tả có những từ nào phải viết hoa ? Vì sao ? 
- Nhắc lại cách trình bày bài thơ 4 chữ. 
(2). Điền vào chỗ trống : 
a) shay x? 
Một nhà ...àn đơn ...ơ vách nứa 
Bốn bên ...uối chảy, cá bơi vui 
Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa 
Ánh đèn khuya còn ...áng lưng đồi. 


NGUYÊN ĐÌNH THỊ 
b) ươn hay ương ? 
-_ Mồ hôi mà đổ xuống v.`. - _ 0á không ăn muối cá... 
Dâu xanh lá tốt vấn v... tơ tằm. Con cãi cha mẹ trăm đ.`. con hư. 
THANH TỊNH Tục.ngữ 


Tập làm văn 

1. Nghe và kể lại câu chuyện Tôi có đọc đâu ! 
Gợi ý : 
a) Người viết thư thấy người bên cạnh làm gì ? 
b) Người viết thư viết thêm vào thư điều gì ? 
c) Người bên cạnh kêu lên như thế nào ? 


2. Hãy nói về quê hương em hoặc nơi em đang ở theo gợi ý sau : 
a) Quê em ở đâu ? 
b) Em yêu nhất cảnh vật gì ở quê hương ? 
c) Cảnh vật đó có gì đáng nhớ ? 
d) Tình cảm của em với quê hương như thế nào ? 


92 


BẮC - TRUNG - NAM 


93 


a-x Xá 


—. 


Nắng phương Nam 


1. Hôm nay đã là hai mươi tám Tết. Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ 
đông nghịt người. Uyên cùng các bạn đi giữa rừng hoa như đi trong mơ. 
Đang ríu rít chuyện trò, cả nhóm bỗng sững lại vì tiếng gọi : 

- Nè, sắp nhỏ kia, đi đâu vậy ? 


2. Tưởng ai, té ra là nhỏ Phương. Uyên đáp : 

- Tụi mình đi lòng vòng tìm chút gì để kịp gửi ra Hà Nội cho Vân. 

- Có phải Vân hát dân ca ở trại hè Nha Trang không ? 

- Phải đó. Mấy đứa mới nhận được thư Vân sáng nay. 

- Tết ngoài đó chắc là vui lắm ? 

- Vui nhưng mà lạnh dễ sợ luôn. Đây nè, mình đọc một đoạn thư của 
Vân nhé ! - Vừa nói, Uyên vừa rút trong túi ra một tờ giấy - "Hà Nội đang 
rạo rực trong những ngày giáp Tết. Trời cuối đông lạnh buốt. Những 
dòng suối hoa trôi dưới bầu trời xám đục và làn mưa bụi trắng xoá." Viết 
hay quá, phải không ? 

- Ước gì chúng mình gửi cho Vân được ít nắng phương Nam nhỉ I - 
Huê nói. 

3. Không ngờ điều ước của Huê lại gợi ra một sáng kiến. Phương 
reo lên : 

- Mình nghĩ ra rồi ! 

Cả đám trẻ nhao nhao : 

- Gì vậy ? Gì vậy 2 


94 


kể chuyện li 


EMỊ-K ~€P Tre5 


Phương túm tỉm cười, bí mật : 

- Tụi mình sẽ tặng nhỏ Vân một vật ngoài Bắc không có. 

- Vật gì vậy ? - Cả bọn xoắn xuýt hỏi. 

- Một cành mai ! 

- Một cành mai ? - Tất cả sửng sốt, rồi cùng kêu lên - Đúng ! Một 
cành mai chở nắng phương Nam. 

Cả bọn hớn hở quay lại đầu đường Nguyễn Huệ, nơi một rừng mai 
vàng thắm đang rung rinh dưới nắng. 


Theo TRẦN HOÀI DƯƠNG 


@ - Đường Nguyễn Huệ : một đường lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Sắp nhỏ : bọn nhỏ (tiếng Nam Bộ). 
- Lòng vòng : vòng vèo, loanh quanh (tiếng Nam Bộ). 
- Dân ca : bài hát lưu truyền trong dân gian, thường không rõ tác giả. 
- Xoắn xuýt : quấn lấy, bám chặt như không muốn rời. 
- Sửng sốt : ngạc nhiên tới mức ngần người ra. 


. Uyên và các bạn đi đâu, vào dịp nào ? 
. Nghe đọc thư Vân, các bạn ước mong điều gì ? 
. Phương nghĩ ra sáng kiến gì ? 
. Vì sao các bạn chọn cành mai làm quà Tết cho Vân ? 
. Chọn thêm một tên khác cho truyện : 
a) Câu chuyện cuối năm 
b) Tình bạn 
c) Cành mai Tết 


ŒƠ + G2) N — 


Dựa theo các ý tóm tắt dưới đây, hãy kể lại từng đoạn của câu chuyện 
Nắng phương Nam : 
a) Đoạn 1 : Đi chợ Tết 
- Chuyện xảy ra vào lúc nào ? 
- Uyên và các bạn đi đâu ? 
- Vì sao mọi người sững lại ? 


95 


sx 4 


b) Đoạn 2 : Bức thư 

- Vân là ai 2 

- Tết ngoài Bắc ra sao ? 

- Các bạn mong ước điều gì ? 
©) Đoạn 3 : Món quà 

- Sáng kiến của Phương. 

- Quay lại chợ hoa. 


Chính tỏ 


1. Nghe - viết : ĐÁ 1. 
Chiều trên sông Hương 

Cuối buổi chiều, Huế thường trỏ về trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng... 
Phía bên sông, xóm Cồn Hến nấu cơm chiều sớm nhất trong thành 
phố, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc trên mặt nước. Đâu đó, từ 
sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông, tiếng lanh canh của thuyền 
chài gõ những mẻ cá cuối cùng, khiến mặt sông nghe như rộng hơn... 

HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG 


Œ - Bài chính tả có mấy câu ? 
- Những chữ nào trong bài phải viết hoa ? Vì sao ? 


2. Điền vào chỗ trống oc hay ooc ? 


cá 5 2 = Ẩ + bế ^ + 
con s..., mặc quần s..., cần cầu m... hàng, kéo xe rơ-m... 


(3). Viết lời giải các câu đố sau : 
8) Để nguyên - giúp bác nhà nông 
Thêm huyền - ấm miệng cụ ông, cụ bà. 
Thêm sắc - từ lúa mà ra k.Š xế 


Đố bạn đoán được đó là chữ chỉ 2 
(Là những chứ gì ?) 
b) Quen gọi là hạt 
Chẳng nở thành cây 
Nhà cao nhà đẹp 
Dùng tôi đề xây. 
(Là hạt gì ?) 


96 


M_K -> Tra 


Tô sọc lề | 


Cảnh đẹp non sông 


Đồng Đăng có phố Kì Lừa, 
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. 
#t 
Gió đưa cành trúc la đà, 
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương. 
Mịt mù khói toả ngàn sương, 
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ. 
s 
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, 
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ. 
#t 
Hải Vân bát ngát nghìn trùng 
Hòn Hồng sừng sững đứng trong vịnh Hàn. 
#t 


Chiêu Hồ Tây 


Nhà Bè nước chảy chia hai 
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về. 
tt 
Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh 
Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm. 
Ca dao 


Đồng Tháp Mười 


8) - Đồng Đăng : thị trấn thuộc tỉnh Lạng Sơn. 
- La đà : sà xuống thấp với dáng vẻ nhẹ nhàng lá lướt. 


97 


aiLx S8 me 


Luyện †ử vò câu 


- Canh gà : tiếng gà gáy lúc trời sắp sáng. 
- Nhịp chày Yên Thái : tiếng chày giã vỏ cây dó để làm giấy ở làng 
Yên Thái. 
- Tây Hồ: tức là Hồ Tây, ở Hà Nội. 
- Xứ Nghệ : vùng Nghệ An, Hà Tĩnh nói chung. 
- Hải Vân : ngọn đèo cao nằm giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và thành 
phố Đà Nẵng. 
- Nhà Bè : sông chảy giữa tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Đồng Tháp Mười : vùng đất trũng rộng lớn thuộc các tỉnh Long An, 
Tiền Giang, Đồng Tháp. 


1. Mỗi câu ca dao nói đến một vùng. Đó là những vùng nào ? 
2. Mỗi vùng có cảnh gì đẹp ? 

3. Theo em, ai đã giữ gìn tô điểm cho non sông ta ngày càng đẹp hơn ? 
4. Học thuộc lòng những câu ca dao trên. 


1. Đọc khổ thơ dưới đây và trả lời câu hỏi : 


@ 


Con mẹ đẹp sao 
Những hòn tơ nhỏ 
Chạy như lăn tròn 
Trên sân, trên cỏ. 
PHẠM HỔ 


a) Tìm các từ chỉ hoạt động trong khổ thơ trên. 
b) Hoạt động chạy của những chú gà con được miêu tả bằng cách nào ? 


2. Trong các đoạn trích sau, những hoạt động nào được so sánh với nhau 2? 


3) 


98 


Con trâu đen lông mượt 
Cái sừng nó vênh vênh 
Nó cao lớn lênh khênh 
Chân đi như đập đất. 


TRẦN ĐĂNG KHOA 


_x -sÓt te 


b) Cau cao, cao mãi 
Tàu vươn giữa trời 
Như tay ai vẫy 
Hứng làn mưa rơi. 
NGÔ VIẾT DINH 


c) Xuồng con đậu quanh thuyền lớn giống như đàn con nằm quanh 
bụng mẹ. Khi có gió, thuyền mẹ cót két rên rỉ, đám xuồng con lại húc 
húc vào mạn thuyền mẹ như đòi bú tí. 


VÕ QUẢNG 
3. Chọn từ ngữ thích hợp ở hai cột A và B để ghép thành câu : 
A B 
Những ruộng lúa cấy sớm huơ vòi chào khán giả. 
Những chú voi thắng cuộc đã trổ bông. 
Cây cầu làm bằng thân dừa lao băng băng trên sông. 
Con thuyền cắm cờ đỏ bắc ngang dòng kênh. 


Tộp viết 


1. Tên riêng : 


Hải Vân bát ngát nghìn trùng 
Hòn Hồng sừng sững đứng trong vịnh Hàn. 


2. Câu : 


aiLx ma 


Đầu năm 1969, một chị cán bộ miền Nam ra Bắc được gặp Bác Hồ. 

Chị thưa với Bác : 

- Chúng cháu đánh giặc Mĩ đến một trăm năm cũng không sợ. Chỉ 
sợ một điều là Bác... trăm tuổi. 

Chi đã nói ra cái điểu moi người hằng nghĩ nhưng không ai dám 
nhắc đến. 

Năm ấy, Bác bảy mươi chín tuổi. Nghe vậy, Bác mỉm cười, hóm hỉnh : 

- Còn hai mươi mốt năm nữa Bác mới trăm tuổi cơ. Bác kêu gọi các 
cô, các chú đánh Mĩ năm năm, mười năm, hai mươi năm chứ có nói hai 
mươi mốt năm đâu. Nếu hai mươi năm nữa mà ta thắng Mĩ thì Bác cũng 
còn một năm để vào thăm đồng bào miền Nam. 

Thật ra, lúc ấy Bác đã yếu rồi. Tối mồng 1 tháng 9 năm 1969, Bác 
mệt nặng. Những lúc tỉnh lại, Bác vẫn hỏi : 


100 


=M_-K “* Triờt 


- Trong Nam mấy hôm nay đánh giặc thế nào ? 
Sắp ra đi mãi mãi, Bác vẫn nghĩ đến miền Nam. 


Theo tập sách BÁC HỒ KÍNH YÊU 


@ - Bác ... trăm tuổi : Bác mất (cách nói tránh). 
- Hóm hinh : (đùa vui) một cách nhẹ nhàng, thông minh. 


@ 1. Chị cán bộ miền Nam thưa với Bác điều gì ? 
2. Câu nói đó thể hiện tình cảm của đồng bào miền Nam với Bác như 
thế nào ? 
3. Tình cảm của Bác với đồng bào miền Nam thể hiện như thế nào ? 


chon t lỂỂ] 


1. Nghe - viết : Cảnh đẹp non sông (từ Đường vô xứ Nghệ... đến hết) 


Œ - Tìm các tên riêng trong bài chính tả. 
- Nhận xét về cách trình bày các câu ca dao : 
+ Dòng 6 chữ bắt đầu viết từ đâu ? 
+ Dòng 8 chữ bắt đầu viết từ đâu ? 
+ Hai dòng cuối bài chính tả được trình bày thế nào ? 


(2). Tìm các từ : 
a) Chứa tiếng bát đầu bàng tr hoạc cñ, có nghia như sau : 


- Loại cây có quả kết thành nải, thành buồng. 
- Làm cho người khỏi bệnh. 
- Cùng nghĩa với nhìn. 


b) Chứa tiếng có vần at hoặc ac, có nghĩa như sau : 
- Mang vật nặng trên vai. 
- 0ó cảm giác cần uống nước. 
- Dòng nước tự nhiên từ trên cao đổ xuống thấp. 


101 


M|_k, <} Trq02 


Tập làm văn 


1. Mang tới lớp tranh, ảnh về một cảnh đẹp ở nước ta (ảnh chụp, bưu ảnh, 
tranh ảnh cắt từ báo chí,..). Nói những điều em biết về cảnh đẹp 
ấy theo gợi ý dưới đây : 

a) Tranh (ảnh) vẽ (chụp) cảnh gì ? Cảnh đó ở nơi nào ? 
b) Màu sắc của tranh (ảnh) như thế nào ? 

c) Cảnh trong tranh (ảnh) có gì đẹp ? 

d) Cảnh trong tranh (ảnh) gợi cho em những suy nghĩ gì ? 


2. Viết những điều nói trên thành một đoạn văn từ 5 đến 7 câu. 


Phan Thiết 


102 


tạp sec LẦ) 


Người con của Tây Nguyên 


1. Tháng ba, có giấy trên tỉnh 
kêu anh Núp đi dự Đại hội thi 
đua. Núp nói với anh Thế : 

- Nên để bok Pa đi. Bok kể 
được nhiều việc hơn tôi. 

Anh Thế cười : 

- Không, tỉnh kêu anh đi đấy. 
Đi để học mà. 


2. Núp đi Đại hội về giữa lúc 
Pháp càn quét lớn. Ban ngày, 
anh chỉ huy đánh giặc, ban đêm 
kể chuyện Đại hội cho cả làng 
nghe. Lũ làng ngồi vây quanh 
anh. Ông sao Rua mọc lên giữa 
lòng suối như một chùm hạt 
ngọc. Tay Núp cầm quai súng 
chặt hơn. Anh nói với lũ làng : 
Đất nước mình bây giờ mạnh 
hung rồi. Người Kinh, người 
Thượng, con gái, con trai, người 


: 0 


Anh hùng Núp 


già, người trẻ đoàn kết đánh giặc, làm rẫy giỏi lắm. Ở Đại hội, Núp cũng 
lên kế chuyện làng Kông Hoa. Nghe xong, nhiều người chạy lên, đặt 
Núp trên vai, công kênh đi khắp nhà, mừng không biết bao nhiêu. Cán 


bộ nói : 


- Pháp đánh một trăm năm cũng không thắng nổi đồng chí Núp và 


làng Kông Hoa đâu | 


Lũ làng nghe tới đó vui quá, đứng hết dậy : 


- Đúng đấy ! Đúng đấy ! 


108 


M_K “Ồ Trt03 


. 


3. Núp mở những thứ Đại hội tặng cho mọi người coi : một cái ảnh 
Bok Hồ vác cuốc đi làm rẫy, một bộ quần áo bằng lụa của Bok Hồ, 
một cây cờ có thêu chữ, một huân chương cho cả làng, một huân 
chương cho Núp. 


Lũ làng đi rửa tay thật sạch rồi cầm lên từng thứ, coi đi, coi lại, coi 


đến mãi nửa đêm. 


6) 


kể chuyện 
Tập kể lại một đoạn của câu chuyện Người con của Tây Nguyên 


Theo NGUYÊN NGỌC 


- Núp : Anh hùng Quân đội Đinh Núp, người Ba-na, rất nổi tiếng trong 


kháng chiến chống thực dân Pháp. 
- Bok : bác (từ xưng hô của một số dân tộc Tây Nguyên). 
- Càn quét : đưa quân đến bao vây, bắt bớ,... 
- Lũ làng : dân làng (cách nói của đồng bào Tây Nguyên). 
- Sao Rua (Tua Rua) : tên một cụm sao nhỏ. 
- Mạnh hung : rất mạnh. 
- Người Thượng : người các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. 


1. Anh Núp được tỉnh cử đi đâu ? 

2. Ở Đại hội về, anh Núp kể cho dân làng biết những gì ? 

3. Chỉ tiết nào cho thấy Đại hội rất khâm phục thành tích của dân làng 
Kông Hoa ? 

4. Đại hội tặng dân làng Kông Hoa những gì ? Khi xem những vật đó, 
thái độ của mọi người ra sao ? 


bằng lời của một nhân vật. 


104 


MI: Tháng ba năm ấy, tỉnh có giấy kêu tôi đi dự Đại hội thi đua. Tôi bèn nói 
với anh Thế : "Tôi thấy nên để bok Pa đi dự Đại hội vì bok Pa kể được nhiều 
việc hơn tôi." Nghe vậy, anh Thế cười và nói với tôi : "Không, tỉnh kêu anh 
đi đấy. Đi để học mà." (Lời kể của anh Núp) 


MỊ_K “Ồ> Tri05 


Chính tỏ IỀ) 


1. Nghe - viết : 


Đêm trăng trên Hồ Tây 


Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông. Trăng toả sáng rọi vào các 


gợn sóng lăn tăn. Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng 
vỗ rập rình. Một lát, thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ, sen trên 
hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đoá hoa nở muộn. Mùi hương 
đưa theo chiều gió ngào ngại... 


PHAN KẾ BÍNH 


2. Điền vào chỗ trống iu hay uyu ? 


đường đi khúc kh..., gầy khẳng kh..., kh.'. tay 


(3). Viết lời giải các câu đố sau : 


a) - Vừa bằng hạt đỗ, ăn giỗ cả làng. 
(Là con gì ?) 
-.. Sông không đến, bến không vào 
Lơ lửng giữa trời làm sao có nước. 
(Là quả gì ?) 
- Vừa bằng cái nong 
Cả làng đong chẳng hết. 
(Là cái gì ?) 
b) - _ Con gì nhảy nhót leo trèo 
Mình đầy lông lá, nhăn nheo làm trò. 
(Là con gì ?) 


- Trong nhà có bà hay quét. 
(Là cái gì ?) 


-_ Tên em không thiếu, chẳng thừa 
Chín vàng ngon ngọt rất vừa lòng anh. 
(Là quả gì ?) 


=M|_k <? Tri 


Vàm Cỏ Đông 


Ở tận sông Hồng, em có biết 
Quê hương anh cũng có dòng sông 
Anh mãi gọi với lòng tha thiết : 
Vàm Cỏ Đông ! Ơi Vàm Cỏ Đông I! 


Đây con sông xuôi dòng nước chảy 
Bốn mùa soi từng mảnh mây trời 
Từng ngọn dừa gió đưa phe phẩy 
Bóng lồng trên sóng nước chơi vơi. 


Đây con sông như dòng sữa mẹ 

Nước về xanh ruộng lúa, vườn cây 

Và ăm ắp như lòng người mẹ 

Chở tình thương trang trải đêm ngày. 
HOÀI VŨ 


Qua sông Vàm Cỏ 


106 


-MỊ_K “ Trt07 


8) - Vàm Cỏ Đông : một nhánh của sông Vàm Cỏ, chảy qua các tỉnh 
Tây Ninh, Long An. 
- Ăm ắp: rất đầy. 


@® 1. Tình cảm: của tác giả đối với dòng sông thể hiện qua những câu 
nào ở khổ thơ 1 ? 
2. Dòng sông Vàm Cỏ Đông có những nét gì đẹp (khổ thơ 2) ? 
3. Vì sao tác giả ví con sông quê mình như dòng sữa mẹ ? 
4. Học thuộc lòng bài thơ. 


Luyện †ử và câu 


1. Chọn và xếp các từ ngữ sau vào bảng phân loại : 
bố / ba, mẹ / má, anh cả / anh hai, quả / trái, hoa / bông, dứa / thơm / khóm, 
sắn / mì, ngan / vịt xiêm. 


Từ dùng ở miền Bắc Từ dùng ở miền Nam 


2. Các từ in đậm trong đoạn thơ sau thường được dùng ở một số tỉnh 
miền Trung. Em hãy tìm những từ trong ngoặc đơn cùng nghĩa với 
các từ ấy. 

Gan chí gan rứa, mẹ nờ ? 
Mẹ rằng : Cứu nước, mình chờ chí ai ? 

Chẳng bằng con gái, con trai 
Sáu mươi còn một chút tài đò đưa 

Tàu bay hắn bắn sớm trưa 
Thì fuí cứ việc nắng mưa đưa đò... 

TỐ HỮU 
(thế. nó. gì, tôi, à) 
107 


aLx me 


3. Em điền dấu câu nào vào mỗi ô trống dưới đây ? 
Cá heo ở vùng biển Trường Sa 

Đêm trăng, biển yên tĩnh. Một số chiến sĩ thả câu. Một số khác quây 
quần trên boong tàu ca hát, thổi sáo. Bỗng có tiếng đập nước ùm ùm 
như có ai đang tập bơi. Một người kêu lên : "Cá heo ” Anh em ùa ra 
vỗ tay hoan hô : "A Cá heo nhảy múa đẹp quá " Thế là cá thích, 
nhảy vút lên thật cao. Có chú quá đà, vọt lên boong tàu cách mặt nước 
đến một mét. Có lẽ va vào sắt bị đau, chú nằm im, mắt nhắm nghiền. 
Một anh chiến sĩ đến nâng con cá lên hai tay, nói nựng : 

- ©ó đau không, chú mình _. Lần sau, khi nhảy múa, phải chú ý 
nhé 


Anh vuốt ve con cá rồi thả xuống nước. Cả đàn cá quay ngay lại 
phía boong tàu, nhảy vung lên một cái như để cảm ơn rồi toả ra 
biển rộng. 

Theo HÀ ĐÌNH CẨN 


2. Câu : 
Ít chắt chiu hơn nhiều phụng phí. 


108 


MỊ_K “Ồ Tri0 


Tệ sọc LỂ | 


Cửa Tùng 


Thuyền chúng tôi đang xuôi dòng Bến Hải - con sông in đậm dấu ấn 
lịch sử một thời chống Mĩ cứu nước. Đôi bờ thôn xóm mướt màu xanh 
luỹ tre làng và những rặng phi lao rì rào gió thổi. 

Từ cầu Hiển Lương, thuyền xuôi khoảng sáu cây số nữa là đã gặp 
biển cả mênh mông. Nơi dòng Bến Hải gặp sóng biển khơi ấy chính là 
Cửa Tùng. Bãi cát ở đây tùng được ngợi ca là "Bà Chúa của các bãi 
tắm". Diệu kì thay, trong một ngày, Cửa Tùng có ba sắc màu nước biển. 
Bình minh, mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối chiếu xuống mặt biển, 
nước biển nhuộm màu hồng nhạt. Trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều 
tà thì đổi sang màu xanh lục. 

Người xưa đã ví bờ biển Cửa Tùng giống như một chiếc lược đồi mồi 
cài vào mái tóc bạch kim của sóng biển. 


Theo THỤY CHƯƠNG 


=M|_k, Đ Truto 


6) - Bến Hải : sông chảy qua tỉnh Quảng Trị. 

- Hiền Lương : cầu bắc qua sông Bến Hải. 

- Đồi mồi : một loài rùa biển, mai có vân đẹp. 

- Bạch kim : kim loại quý, màu trắng ; nghĩa trong bài : màu trắng sáng. 
@® 1. Cảnh hai bên bờ sông Bến Hải có gì đẹp ? 

2. Em hiểu thế nào là "Bà Chúa của các bãi tắm" ? 

3. Sắc màu nước biển Cửa Tùng có gì đặc biệt ? 

4. Người xưa so sánh bờ biển Cửa Tùng với cái gì ? 


Chính tỏ IỀ) 


1. Nghe - viết : Vàm Cỏ Đông (2 khổ thơ đầu) 
Œ)_ Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa ? Vì sao ? 
2. Điền vào chỗ trống # hay uyf ? 
h.“. sáo, h.:. thở, s.:. ngã, đứng s... vào nhau 
(3). Tìm những tiếng có thể ghép với các tiếng sau : 
a) - rá, giá 
- rụng, dụng 


b) - vẽ, vẻ 
- nghĩ, nghỉ 


TẠD làm văn H1 


Viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam (hoặc miền Trung, 
miền Bắc) để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tốt. 


Gợi ý : 

a) Lí do viết thư ( Em biết về bạn qua báo chí, đài phát thanh, truyền hình,...). 

b) Nội dung bức thư (Em tự giới thiệu, hỏi thăm bạn, hẹn bạn cùng thi đua 
học tốt...). 


110 


£M_K XỒ Tri 


` 


ANH EM MỌT NHÀ 


^ 


111 


=M|_k,  Trlt2 


1. Sáng hôm ấy, anh Đức Thanh dẫn Kim Đồng đến điểm hẹn. Một 
ông ké đã chờ sẵn ở đấy. Ông mỉm cười hiền hậu : 

- Nào, bác cháu ta lên đường ! 

Ông ké chống gậy trúc, mặc áo Nùng đã phai, bợt cả hai cửa tay. 
Trông ông như người Hà Quảng đi cào cỏ lúa. Kim Đồng đeo túi 
nhanh nhẹn đi trước, ông ké lững thững đằng sau. Gặp điều gì đáng 
ngờ, người đi trước làm hiệu, người đằng sau tránh vào ven đường. 


2. Đến quãng suối, vừa qua cầu thì gặp Tây đồn đem lính đi tuần. 
Kim Đồng bình tĩnh huýt sáo. Ông ké dừng lại, tránh sau lưng một tảng 
đá. Lưng đá to lù lù, cao ngập đầu người. Nhưng lũ lính đã trông thấy. 
Chúng nó kêu ầm lên. Ông ké ngồi ngay xuống bên tảng đá, thản nhiên 
nhìn bọn lính, như người đi đường xa, mỏi chân, gặp được tảng đá phẳng 
thì ngồi nghỉ chốc lát. 


112 


MỊ_K “Ồ Tra 


3. Nghe đằng trước có tiếng hỏi : 

- Bé con đi đâu sớm thế ? 

Kim Đồng nói : 

- Đón thầy mo này về cúng cho mẹ ốm. 

Trả lời xong, Kim Đồng quay lại, gọi : 

- Già ơi ! Ta đi thôi ! Về nhà cháu còn xa đấy ! 

4. Mắt giặc tráo trưng mà hoá thong manh. Hai bác cháu đã ung 
dung đi qua trước mặt chúng. Những tảng đá ven đường sáng hẳn lên 
như vui trong nắng sớm. 


Theo TÔ HOÀI 


8) - Kim Đồng (1928 - 1943) : người dân tộc Nùng, tên thật là 

Nông Văn Dền, quê ở bản Nà Mạ, xã 
Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh 
Cao Bằng, hi sinh lúc 15 tuổi. 

- Ông ké : người đàn ông cao tuổi (cách gọi của một vài dân tộc thiểu 

số ở miền núi phía Bắc). 

- Nùng : một dân tộc thiểu số chủ yếu sống ở Việt Bắc. 

- Tây đồn : tên quan Pháp chỉ huy đồn. 

- Thầy mo : thầy cúng ở miền núi. 

- Thong manh : (mắt) bị mù hoặc nhìn không rõ, nhưng trông bề 

ngoài vẫn gần như bình thường. 


@ 1. Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì 2 
2. Vì sao bác cán bộ phải đóng vai một ông già Nùng 2? 
3. Cách đi đường của hai bác cháu như thế nào ? 


4. Hãy tìm những chỉ tiết nói lên sự nhanh trí và dũng cảm của 
Kim Đồng khi gặp địch. 


113 


M|_k < Tri 


kể chuyện l 


Dựa vào các tranh sau, kể lại toàn bộ câu chuyện Người liên lạc nhỏ : 


Choh  lẾT 


1. Nghe - viết : Người liên lạc nhỏ (từ đầu đến lững thững đằng sau.) 
Œ) - Tìm các tên riêng trong bài chính tả. 
- Nhắc lại cách viết các tên riêng nói trên. 
2. Điền vào chỗ trống ay hay ây 2 
- cây s...., ch.`. giã gạo 
- d... học , ngủ d... 
- số b..., đòn b-. 
114 


MỊ_K “Ồ Trts 


(3). Điền vào chỗ trống : 


a) [hay n? 
Trưa ...ay bà mệt phải ...ằm 
Thương bà, cháu đã giành phần ...ấu cơm 
Bà cười : vừa ...át vừa thơm 
Sao bà ăn được nhiều hơn mọi ...ần ? 
'VƯƠNG THÙA VIỆT 


b) íhay iê ? 


Kiến xuống suối †.`.m nước uống. Chẳng may, sóng trào lên cuốn 
Kiến đi và suýt nữa thì d.`.m chết nó. Ch...m Gáy thấy thế liền thả 
cành cây xuống suối cho Kiến. Kiến bám vào cành cây, thoát h.:.m. 


Nhớ Việt Bắc 

Ta về, mình có nhớ ta 

Ta về, ta nhớ những hoa cùng người. 
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi 

Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng. 
Ngày xuân mơ nở trắng rừng 

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang. 
Ve kêu rừng phách đổ vàng 

Nhớ cô em gái hái măng một mình. 
Rừng thu trăng rọi hoà bình 

Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung. 


115 


=M|_k, KĐ Trul6 


Nhớ khi giặc đến giặc lùng 

Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây. 
Núi giăng thành luỹ sắt dày 

Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù. 
Mênh mông bốn mặt sương mù 

Đất trời ta cả chiến khu một lòng. 


TỐ HỮU 


9) - Việt Bắc : chiến khu của ta trong thời kì đấu tranh giành độc lập và 

kháng chiến chống thực dân Pháp. Việt Bắc gồm các tỉnh : 
Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, 
Hà Giang, Tuyên Quang. 

- Đèo : chỗ thấp và dễ vượt qua nhất trên đường đi qua núi. 

- Giang : cây thuộc loại tre nứa, thân dẻo, dùng để đan lát hoặc làm lạt buộc. 

- Phách : một loại cây thân gỗ, lá ngả màu vàng vào mùa hè. 

- Ân tình : có ơn nghĩa, tình cảm sâu nặng với nhau. 

- Thuỷ chung : trước sau không thay đổi. 


l©)) 1. Người cán bộ về xuôi nhớ những gì ở Việt Bắc (dòng thơ 2) 2 
2. Tìm những câu thơ cho thấy : 
a) Việt Bắc rất đẹp. 
b) Việt Bắc đánh giặc giỏi. 
3. Vẻ đẹp của người Việt Bắc được thể hiện qua những câu thơ nào ? 
4. Học thuộc lòng 10 dòng thơ đầu. 


116 


MỊ_K “Đ Tru7 


Luyện †ử và câu 
1. Tìm các từ chỉ đặc điểm trong những câu thơ sau : 
Em vẽ làng xóm 
Tre xanh, lúa xanh 
Sông máng lượn quanh 
Một dòng xanh mát 
Trời mày bát ngát 
Xanh ngắt mùa thu. 
ĐỊNH HẢI 


2. Trong những câu thơ sau, các sự vật được so sánh với nhau về 
những đặc điểm nào 2? 


a) Tiếng suối trong như tiếng hát xa, 

Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. 

HỒ CHÍ MINH 

b) Rồi đến chị rất thương 

Rồi đến em rất thảo 

Ông hiền như hạt gạo 

Bà hiền như suối trong. 

TRÚC THÔNG 


c) Cam Xã Đoài mọng nước 
Giot vàng như mật ong. 
PHẠM TIẾN DUẬT 
3. Tìm bộ phận của câu : 
- Trả lời câu hỏi "Ai (con gì, cái gì) ? ". 
- Trả lời câu hỏi "Thế nào ? ". 
a) Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm. 


b) Những hạt sương sớm long lanh như những bóng đèn pha lê. 
c) Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người. 


117 


=M|_k “ Tra 


2. Câu : 
Khi đói cùng chung một dạ 
Khi rét cùng chung một lòng. 


Tộp đọc LẠ] 


Một trường tiều học Vùng cao 


Nghe nói ở xã Sủng Thài có trường nội trú, chúng tôi lặn lội lên thăm. 

Hội đồng giáo viên đang họp nên em Sùng Tờ Dìn, liên đội trưởng, dẫn 
chúng tôi đi thăm trường. Trường có đủ phòng học cho năm lớp, có bếp, 
phòng ăn và nhà ở. Các thầy cô ăn ở cùng học sinh. 


118 


EMỊ_K “Ồ Tre 


Vừa đi, Dìn vừa kể : "Cứ sáng thứ hai, chúng em đến trường cùng với 
gạo ăn một tuần, chiều thứ bảy lại về. Nhà ai nghèo thì Uỷ ban xã giúp gạo." 

Tôi hỏi : 

- Hằng ngày, các em làm việc gì ? 

- Buổi sáng, chúng em học trên lớp, buổi chiều làm bài. Ngoài giờ 


học, chúng em hát múa, chơi thể thao hoặc trồng rau, nuôi gà để cải 
thiện bữa ăn. 


- Đi học cả tuần, Dìn có nhớ nhà không ? 
- Lúc đầu, chúng em cũng nhớ, nhưng ở trường rất vui. Về nhà, ai 
cũng mong sớm đến sáng thứ hai để lại được gặp nhau. 


TRÚC MAI 


8) - Sủng Thài : một xã thuộc huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. 
- Trường nội trú : trường có chỗ ăn, nghỉ cho học sinh ở lại nhiều ngày. 
- Cải thiện : làm cho tốt hơn. 


® 1. Ai dẫn khách đi thăm trường 2 
2. Bạn Dìn giới thiệu những gì về trường mình ? 
3. Em hãy giới thiệu một vài nét về trường em. 


Chính tỏ IỀ! 


1. Nghe - viết : Nhớ Việt Bắc (từ đầu đến thuỷ chung.) 
Œ - Nhắc lại cách viết các dòng thơ lục bát. 
- Những từ nào trong bài chính tả cần viết hoa ? 
2. Điền vào chỗ trống au hay âu ? 


- hoa m... đơn, mưa m... hạt 
- lá tr.., đàn tr... 
- s... điểm, quả s... 


119 


=M|_k < Trlan 


(3). Điền vào chỗ trống : 


a) Ihay n? 
- Tay ...àm hàm nhai, tay quai miệng trễ. 
- Nhai kĩ...o...âu, cày sâu tốt ...úa. 
b) í hay iê ? 
- Ch...m có tổ, người có tông. 
- T...n học lễ, hậu học văn. 
- K.⁄.n tha lâu cũng đầy tổ. 


Tập làm văn 


1. Nghe và kể lại câu chuyện Tôi cũng như bác. 
Gợi ý : 
a) Vì sao nhà văn không đọc được bản thông báo ? 
b) Ông nói gì với người đứng cạnh ? 
e) Người đó trả lời ra sao ? Câu trả lời có gì đáng buồn cười ? 


2. Hãy giới thiệu về tổ em và hoạt động của tổ em trong tháng vừa qua 
với một đoàn khách đến thăm lớp. 


Gợi ý : 

a) Tổ em gồm những bạn nào ? Các bạn là người dân tộc nào ? 
b) Mỗi bạn có đặc điểm gì hay ? 

c) Tháng vừa qua, các bạn làm được những việc gì tốt ? 


120 


T so. lồ 15) 


Hủ bạc của người cha 


1. Ngày xua, có một nông dân người Chăm rất siêng năng. Về già, 
ông đề dành được một hũ bạc. Tuy vậy, ông rất buồn vì cậu con trai 
lười biếng. 

Một hôm, ông bảo con : 

- Cha muốn trước khi nhắm mắt thấy con kiếm nổi bát cơm. Con hãy 
đi làm và mang tiền về đây ! 


2. Bà mẹ sợ con vất vả, liền dúi cho một ít tiền. Anh này cầm tiền 
đi chơi mấy hôm, khi chỉ còn vài đồng mới trở về đưa cho cha. Người 
cha vứt ngay nắm tiển xuống ao. Thấy con vẫn thản nhiên, ông 
nghiêm giọng : 

- Đây không phải tiền con làm ra. 


3. Người con lại ra đi. Bà mẹ chỉ dám cho ít tiền ăn đường. Ăn hết 
tiền, anh ta đành tìm vào một làng xin xay thóc thuê. Xay một thúng thóc 
được trả công hai bát gạo, anh chỉ dám ăn một bát. Suốt ba tháng, dành 
dụm được chín mươi bát gạo, anh bán lấy tiền. 


4. Hôm đó, ông lão đang ngồi sưởi lửa thì con đem tiền về. Ông liền 
ném luôn mấy đồng vào bếp lửa. Người con vội thọc tay vào lửa lấy ra. 
Ông lão cười chảy nước mắt : 


121 


SHỊ_K -€Ð> Triết 


=M|_k, “ Trlz2 


- Bây giờ cha tin tiền đó chính tay con làm ra. Có làm lụng vất vả, 
người ta mới biết quý đồng tiền. 
5. Ông đào hũ bạc lên, đưa cho con và bảo : 


- Nếu con lười biếng, dù cha cho một trăm hũ bạc cũng không đủ. Hũ 
bạc tiêu không bao giờ hết chính là hai bàn tay con. 


TRUYỆN CỔ TÍCH CHĂM 


Q - Người Chăm : một dân tộc thiểu số sống chủ yếu ở Nam Trung Bộ. 
- Hũ: đồ vật bằng đất nung loại nhỏ, miệng tròn, giữa phình ra, 
thường dùng đựng các loại hạt hoặc đựng rượu, đựng mật. 
- Dúi : đưa cho nhưng không muốn để người khác biết. 
- Thản nhiên : làm như không có việc gì xảy ra. 
- Dành dụm : góp từng tí một để dành. 


@ 1. Ông lão muốn con trai trở thành người như thế nào 2 
2. Ông lão vứt tiền xuống ao để làm gì ? 
3. Người con đã làm lụng vất vả và tiết kiệm như thế nào ? 
4. Khi ông lão vứt tiền vào bếp lửa, người con làm gì ? Vì sao ? 
5. Hãy †ìm những câu trong truyện nói lên ý nghĩa của truyện này. 


kể chuyện 


1. Sắp xếp lại các tranh sau theo đúng thứ tự trong câu chuyện Hữ bạc 
của người cha : 


122 


MỊ_K “Ồ Triz3 


2. Kể lại toàn bộ câu chuyện. 


Chính †ỏ 


1. Nghe - viết : Hữ bạc của người cha (từ Hôm đó... đến biết quý đồng tiền.) 
2. Điền vào chỗ trống ưi hay uiôi 2 

- mĩ. dao, con m.. 

- hạt m.:., m.“. bưởi 

- n... lửa, n.. nấng 

- t. trề, 1... thân 


123 


. 


(3). Tìm các từ : 


a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau : 
- Gòn lại một chút do sơ ý hoặc quên. 
- Món ăn bằng gạo nếp đồ chín. 
- Trái nghĩa với rối. 


b) Chứa tiếng có vần âc hoặc ât, có nghĩa như sau : 
- Chất lỏng, ngọt, màu vàng óng, do ong hút nhuy hoa làm ra. 
- Vị trí trên hết trong xếp hạng. 
- Một loại quả chín, ruột màu đỏ, dùng để thổi xôi. 


Tập dọc H 


Nhà bố Ở 


Nghỉ hè, Páo đi thăm bố 

Ngọn núi ở lại cùng mây 

Mặt trời theo về thành phố 
Tiếng suối nhoà dần sau cây... 


Con đường sao mà rộng thế 
Sông sâu chẳng lội được qua 
Người, xe đi như gió thổi 
Ngước lên mới thấy mái nhà. 
Nhà cao sừng sững như núi 
Mấy trăm cửa sổ gió reo 
Đường lên đi vào trong ruột 
Quanh co như Páo leo đèo. 


124 


MỊ_K “Ồ Trl25 


Bố ở tầng năm chót vót 

Gió như đỉnh núi bản ta 

Sớm chiều xuống lên thang gác 
Nhớ sao đèo dốc quê nhà... 


NGUYỄN THÁI VẬN 


- Sừng sững : từ gợi tả một vật to lớn, chắn ngang tầm nhìn. 
- Thang gác : các bậc nối tiếp nhau để đi từ tầng này đến tầng khác. 


1. Quê Páo ở đâu ? Những câu thơ nào cho biết điều đó ? 
2. Páo đi thăm bố ở đâu ? 

3. Những điều gì ở thành phố khiến Páo thấy lạ ? 

4. Những gì ở thành phố Páo thấy giống ở quê mình ? 

5. Học thuộc lòng những khổ thơ em thích. 


125 


=M|_k < Trla3 


là 
Luyện †ừ vờ câu 


1. Hãy kể tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết. 
2. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống : 


a) Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruộng ..... 


b) Những ngày lễ hội, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thường tập trung 
bên ... đề múa hát. 


e) Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc miền núi thường làm ... để ở. 
d) Truyện Hũ bạc của người cha là truyện cổ của dân tộc..... 


(nhà rông, nhà sàn, Chăm, bậc thang) 


3. Quan sát từng cặp sự vật được vẽ dưới đây rồi viết những câu có 
hình ảnh so sánh các sự vật trong tranh : 


4. Tìm những từ ngữ thích hợp với mỗi chỗ trống : 
a) Công cha nghĩa mẹ được so sánh như..., như... 
b) Trời mưa, đường đất sét trơn như... 
c) Ở thành phố có nhiều toà nhà cao như... 


126 


MỊ_K “Đ Trt27 


tap ve LIÊ 


1. Tên riêng : ———ễèễ—èễèễèễƑẼễ—ễ— 
2. Câu : 
Lời nói chẳng mất tiền mua 
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. 


Tộôp đọc H 


Nhà rông ở Tây Nguyên 


Nhà rông thường được làm bằng các 
loại gỗ bền chắc như lim, gụ, sến, táu. Nó 
phải cao đề đàn voi đi qua mà không đụng 
sàn và khi múa rông chiêng trên sàn, ngọn 
giáo không vướng mái. 

Gian đầu nhà rông là nơi thờ thần làng, 
trên vách treo một giỏ mây đựng hòn đá 
thần. Đó là hòn đá mà già làng nhặt lấy khi 
chọn đất lập làng. Xung quanh hòn đá 
thần, người ta treo những cành hoa đan 
bằng tre, vũ khí, nông cụ của cha öng 
truyền lại và chiêng trống dùng khi cúng tế. 

Gian giữa với bếp lửa là trung tâm của nhà 
rông. Các già làng thường họp tại đây để bàn những việc lớn. Đây cũng 
là nơi tiếp khách của làng. 

Từ gian thứ ba là nơi ngủ của thanh niên. Theo tập quán của nhiều 
dân tộc, trai làng từ 16 tuổi chưa lập gia đình đều ngủ tập trung ở nhà 
rông để bảo vệ buôn làng. 


_ 


Theo NGUYỄN VĂN HUY 
127 


ax ma 


8) - Rông chiêng : một điệu múa của đồng bào Tây Nguyên. 
- Nông cụ : đồ dùng đề làm ruộng (cuốc, cày, bừa, liềm, hái, 


@ 1. Vì sao nhà rông phải chắc và cao ? 
2. Gian đầu của nhà rông được trang trí như thế nào ? 
3. Vì sao nói gian giữa là trung tâm của nhà rông ? 


Chính tỏ ha 


1. Nghe - viết : Nhà rông ở Tây Nguyên (từ Gian đầu nhà rông... đến dùng 
khi cúng tế.) 
2. Điền vào chỗ trống ưí hay ươi ? 


- khung c.?. F c..ngựa , s.. ấm 
- mắt r... ñ g.*. thư ñ †/. cây 
(3). Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau : 
a) - xâu, sâu b) - bật, bậc 
- xổ, sễ - nhất, nhấc 
Tộp lờm văn jđ 
1. Nghe và kể lại 
câu chuyện Giấu cày. 
Gợi ý : 


a) Khi được gọi về ăn cơm, 
bác nông dân nói thế 
nào ? 

b) Vì sao bác bị vợ trách ? 

c) Khi thấy mất cày, bác 
làm gì ? 


2. Dựa vào bài tập làm văn miệng tuần trước, hãy viết một đoạn văn giới thiệu 
về tổ em. 


128 


THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN 


z, 


Tr429 


=M|_k “ Trla0 


Đôi bạn 


1. Thành và Mến là đôi bạn ngày nhỏ. Ngày ấy, giặc Mĩ ném bom 
phá hoại miền Bắc, Thành theo bố mẹ sơ tán về quê Mến. Mĩ thua, 
Thành về lại thị xã. 

Hai năm sau, bố Thành đón Mến ra chơi. Thành dẫn bạn đi thăm 
khắp nơi. Cái gì đối với Mến cũng lạ. Ở đây , có nhiều phố quá. Phố nào 
cũng nhà ngói san sát, cái cao cái thấp, chẳng giống những ngôi nhà ở 
quê. Mỗi sáng, mỗi chiều, những dòng xe cộ đi lại nườm nượp. Ban 
đêm, đèn điện lấp lánh như sao sa. 


130 


©MỊ_K “Ồ Triết 


2. Chỗ vui nhất là công viên. Ở đây, bên cạnh vườn hoa có cầu trượt, 
đu quay, có cả một cái hồ lớn. Mến rất thích chơi ở ven hồ. Hồ này rộng 
hơn cái đầm ở làng của Mến nhưng không trồng sen. Nhìn mặt hồ sóng 
gợn lăn tăn, hai đứa lại nhắc chuyện hồi nào bơi thuyền thúng ra giữa đầm 
hái hoa. Đang mải chuyện, bỗng các em nghe tiếng kêu thất thanh : 

- Cứu với | 

Thành chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Mến lao xuống nước. Giữa 
hồ, một cậu bé đang vùng vẫy tuyệt vọng. Trên bờ, mấy chú bé ướt lướt 
thướt hốt hoảng kêu la. 

Mến bơi rất nhanh. Chỉ một loáng, em đã đến bên cậu bé, khéo léo 
túm được tóc cậu, đưa vào bờ. 


3. Về nhà, Thành và Mến sợ bố lo, không dám kể cho bố nghe 
chuyện xảy ra. Mãi khi Mến đã về quê, bố mới biết chuyện. Bố bảo : 

- Người ở làng quê như thế đấy, con ạ. Lúc đất nước có chiến tranh, 
họ sẵn lòng sẻ nhà sẻ cửa. Cứu người, họ không hề ngần ngại. 


NGUYỄN MINH 


@ - Sơ tán : tạm di chuyển khỏi nơi nguy hiểm. 
- Sao sa (sao băng) : những vật thể cháy sáng trên nền trời ban đêm, 
làm cho ta tưởng như những ngôi sao rơi. 


- Công viên : vườn rộng có cây, hoa,... làm nơi giải trí cho mọi người. 
- Tuyệt vọng : mất hết mọi hi vọng, không còn gì để mong đợi. 


@ 1. Thành và Mến kết bạn vào dịp nào 2 
2. Mến thấy thị xã có gì lạ ? 
3. Mến đã có hành động gì đáng khen ? 
4. Em hiểu câu nói của người bố như thế nào ? 


5. Tìm những chỉ tiết nói lên tình cảm thuỷ chung của gia đình Thành 
đối với những người đã giúp đỡ mình. 


131 


aLx mg 


kẽ chuyện LỀT 


Dựa vào gợi ý dưới đây, kể lại toàn bộ câu chuyện Đôi bạn : 


a) Đoạn 1 : Trên đường phố 
- Bạn ngày nhỏ 
- Đón bạn ra chơi 

b) Đoạn 2: Trong công viên 
- Công viên 
- Ven hồ 
- Cứu em nhỏ 


c) Đoạn 3 : Lời của bố 
- Bố biết chuyện 
- Bố nói gì ? 


choh to 


1. Nghe - viết : Đôi bạn (đoạn 3) 
(2). Em chọn từ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ? 


- (châu, trâu) : Bạn em đi chăn ..., bắt được nhiều ... chấu. 
(chật, trật) : Phòng họp ... chội và nóng bức nhưng mọi người vẫn rất... tự. 
chầu, tớ Bọn trẻ ngồi ... hấu, chờ bà ăn ... rồi kể chuyện cổ tích. 


Vẽ, Ví „ Em ... mấy bạn ... mặt tươi vui m trò chuyện. 


sẲ 
- (bão, bảo) : Mọi người ... nhau dọn dẹp đường làng sau cơn... . 
-{ 
- (sữa, sửa) : Mẹ em cho em bé uống .. . soạn đi làm. 


132 


©MỊ_K Ấ T.ls3 


tạp dọc LÊN 


Về QUÊ ngoại 


Em về quê ngoại nghỉ hè, 

Gặp đầm sen nở mà mê hương trời. 
Gặp bà tuổi đã tám mươi, 

Quên quên nhớ nhớ những lời ngày xưa. 
Gặp trăng gặp gió bất ngờ, 

Ở trong phố chẳng bao giờ có đâu. 
Bạn bè ríu rít tìm nhau 

Qua con đường đất rực màu rơm phơi. 
Bóng tre mát rợp vai người 


Vầng trăng như lá thuyền trôi êm đềm. 


M|_k “ Triet 


Về thăm quê ngoại, lòng em 

Yêu thêm cuộc sống, yêu thêm con người : 
Em ăn hạt gạo lâu rồi 

Hôm nay mới gặp những người làm ra. 
Những người chân đất thật thà 

Em thương như thể thương bà ngoại em. 


CHỦ VĂN LONG 
® 
& - Hương trời : ý nói mùi thơm của sen toả ngát trong không gian. 


- Chân đất : ý nöi người nöng dân. 
@ 1. Bạn nhỏ ở đâu về thăm quê ? 
2. Quê ngoại bạn ở đâu ? 
3. Bạn thấy ở quê có những gì lạ ? 
4. Bạn nghĩ gì về những người làm ra hạt gạo ? 
5. Học thuộc lòng bài thơ. 


134 


Luyện †ử và câu 
1. Em hãy kể tên : 


a) Một số thành phố ở nước ta. 
b) Một vùng quê mà em biết. 


©MỊ_K “CỒ Trla5 


2. Hãy kể tên các sự vật và công việc : 


a) Thường thấy ở thành phố. 
b) Thường thấy ở nông thôn. 


3. Hãy chép lại đoạn văn sau và đặt dấu phẩy vào những chỗ thích hợp : 


Nhân dân ta luôn ghi sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Đồng 
bào Kinh hay Tày Mường hay Dao Gia-rai hay Ê-đê Xơ-đăng hay 
Ba-na và các dân tộc anh em khác đều là con cháu Việt Nam đều là 
anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau sướng khổ cùng nhau 


no đói giúp nhau. 


1. Tên riêng : 


2. Câu : 


Một cây làm chẳng nên non 


Ba cây cl 


hụm 


lại nên hòn núi cao. 


M|_k, “? Trla8 


Tộ sọc lề | 


Ba điều ÓC 


Ngày xưa, có một chàng thợ rèn tên là Rít. Chàng được một tiên ông 
tặng cho ba điều ước. 

Nghĩ trên đời chỉ có vua là sung sướng nhất, Rít ước trở thành vua. 
Phút chốc, chàng đã đứng trong cung cấm tấp nập người hầu. Nhưng 
chỉ mấy ngày, chán cảnh ăn không ngồi rồi, Rít bỏ cung điện ra đi. 

Lần kia, gặp một người đi buôn, tiền bạc nhiều vô kể, Rít lại ước có 
thật nhiều tiền. Điều ước được thực hiện. Nhưng có của, Rít luôn bị bọn 
cướp rình rập. Thế là tiền bạc cũng chẳng làm chàng vui. 

Chỉ còn điều ước cuối cùng. Nhìn những đám mây bồng bềnh trên 
trời, Rít ước bay được như mây. Chàng bay khắp nơi, ngắm cảnh trên 
trời dưới biển. Nhưng mãi rồi cũng chán, chàng lại thèm được trở về quê. 


136 


©MỊ_k “ Tra? 


Lò rèn của Rít lại đỏ 
lửa, ngày đêm vang tiếng búa 
đe. Sống giữa sự quý trọng của 
dân làng, Rít thấy sống có ích 
mới là điều đáng mơ ước. 

TRUYỆN CỔ TÍCH BA-NA 


6) Đe : khối sắt hoặc thép dùng làm bệ để đặt kim loại lên trên mà đập 
bằng búa. 
@ 1. Nêu ba điều ước của chàng thợ rèn. 
2. Vì sao ba điều ước không mang lại hạnh phúc cho chàng ? 
3. Cuối cùng, chàng hiểu điều gì mới đáng mơ ước ? 
4. Nếu có ba điều ước, em sẽ ước những gì 2 


Chính tỏ IỀ) 


1. Nhớ - viết : Về quê ngoại (10 dòng thơ đầu) 


(2). a) Điền vào chỗ trống tr hay ch 2 
Công ...a như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước ...ong nguồn ...ảy ra. 
Một lòng thờ mẹ kính ...a 
Cho ...òn ...ữ hiếu mới là đạo con. 
Ca dao 


187 


=M|_k < Trlaa 


b) Đặt dấu hỏi hay dấu ngã trên các chữ in đậm ? Giải câu đố. 
- ___ Cái gì mà lươi bằng gang 
Xới lên mặt đất nhưng hàng thăng băng. 
Giúp nhà có gạo đê ăn 
Siêng làm thì lươi sáng bằng mặt gương. 
(Là cái gì ?) 
- ___ Thuơbé em có hai sừng 
Đến tuôi nưa chừng mặt đẹp như hoa 
Ngoài hai mươi tuôi đa già 
Gần ba mươi lại mọc ra hai sừng. 


Tộp làm văn El 


1. Nghe và kể lại câu chuyện Kéo cây lúa lên : 


(Là gì ?) 


Gọi ý : 

a) Khi thấy lúa ở ruộng nhà 
mình xấu, chàng ngốc đã 
làm gì ? 

b) Về nhà, anh chàng nói gì 
với vợ 2 

c) Vì sao lúa nhà chàng 
ngốc bị héo ? 


2. Kể những điều em biết về nông thôn (hoặc thành thị). 


Gợi ý : 

a) Nhờ đâu em biết (em biết khi đi chơi, khi xem tỉ vi, khi nghe kể,...) ? 
b) Cảnh vật, con người ở nông thôn (hoặc thành thị) có gì đáng yêu ? 
c) Em thích nhất điều gì ? 


138 


1. Ngày xưa, ở một vùng quê nọ, có chàng Mồ Côi được dân tin cậy 
giao cho việc xử kiện. 

Một hôm, có người chủ quán đưa một bác nông dân đến công đường. 
Chủ quán thưa : 

- Bác này vào quán của tôi hít hết mùi thơm lợn quay, gà luộc, vịt rán 
mà không trả tiền. Nhờ Ngài xét cho. 


139 


Xa: dg 


2. Mồ Côi hỏi bác nông dân. Bác trả lời : 

- Tôi chỉ vào quán ngồi nhờ để ăn miếng cơm nắm. Tôi không mua 
gì cả. 

Mồ Gôi bảo : 

- Nhưng bác có hít hương thơm thức ăn trong quán không ? 

Bác nông dân đáp : 

- Thưa có. 

Mồ Côi nói : 

- Thế thì bác phải bồi thường. Chủ quán muốn bồi thường bao nhiêu 2 

- Thưa Ngài, hai mươi đồng. 

- Bác hãy đưa hai mươi đồng đây, tôi phân xử cho ! 

Nghe nói, bác nông dân giãy nảy : 

- Tôi có đụng chạm gì đến thức ăn trong quán đâu mà phải trả tiền 2 

- Bác cứ đưa tiền đây. 


3. Bác nông dân ấm ức : 

- Nhưng tôi chỉ có hai đồng. 

- Cũng được - Mồ Côi vừa nói vừa thản nhiên cầm lấy hai đồng bạc bỏ 
vào một cái bát, rồi úp một cái bát khác lên, đưa cho bác nông dân, nói : 

- Bác hãy xóc lên cho đủ mười lần. Còn ông chủ quán, ông hãy chịu 
khó mà nghe. 

Hai người tuy chưa hiểu gì nhưng cũng cứ làm theo. Khi đồng bạc 
trong bát úp đã kêu lạch cạch đến lần thứ mười, Mồ Côi phán : 

- Bác này đã bồi thường cho chủ quán đủ số tiền. Một bên "hít mùi 
thịt", một bên "nghe tiếng bạc". Thế là công bằng. 

Nói xong, Mồ Gôi trả hai đồng bạc cho bác nông dân rồi tuyên bố kết 
thúc phiên xử. 

TRUYỆN CỔ TÍCH NÙNG 


140 


Kể chuy 


©M_K “Ồ Triết 


8) - Công đường : nơi làm việc của các quan. 
- Bồi thường : đền bù bằng tiền của cho người bị thiệt hại. 


@ 1. Chủ quán kiện bác nông dân về việc gì ? 
2. Tìm câu nêu rõ lí lẽ của bác nông dân. 
3. Tại sao Mồ Côi bảo bác nông dân xóc 2 đồng bạc đủ 10 lần ? 
4. Em hãy thử đặt một tên khác cho truyện. 


Dựa vào các tranh sau, kể lại câu chuyện Mồ Côi xử kiện : 


aix me 


Chính tỏ IỀ) 


1. Nghe - viết : 
Vầng trăng quê em 
Vầng trăng vàng thắm đang từ từ nhô lên sau luỹ tre làng. Làn gió 
nồm nam thôi mát rượi. Trăng óng ánh trên hàm răng, trăng đậu vào 
đáy mắt. Trăng ôm ấp mái tóc bạc của các cụ già. 
Khuya. Làng quê em đã vào giấc ngủ. Chỉ có vầng trăng vẫn thao 
thức như canh gác trong đêm. 


Theo PHAN SĨ CHÂU 


(2). a) Em chọn những tiếng nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ? 
Giải câu đố. 


- (dì/gì, rẻo/dảo, ra/da, duyên/ruyên) 
Cây ... gai mọc đầy mình 
Tên gọi như thể bồng bềnh bay lên 
Vừa thanh, vừa ...,, lại bền 
Làm ... bàn ghế, đẹp ... bao người ? 


(Là cây gì ?) 


- (gìZì, díu dan/ríu ran) 


Cây ... hoa đỏ như son 
Tên gọi như thể thổi cơm ăn liền 
Tháng ba, đàn sáo huyên thuyên 
... đến đậu đầy trên các cành 2 


(Là cây gì ?) 


142 


©M_k “Ồ T43 


b) Điền vào chỗ trống ăt hay ăc ? 


-__ Tháng chạp thì m... trồng khoai 
Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà 
Tháng ba cày vỡ ruộng ra 
Tháng tư b... mạ, thuận hoà mọi nơi 
Tháng năm g... hái vừa rồi 
Bước sang tháng sáu, nước trôi đầy đồng. 
Ca dao 


&) - Bắc mạ : gieo mạ. 


- Vừa rồi : vừa xong. 


# Đèo cao thì m... đèo cao 
Trèo lên đến đỉnh ta cao hơn đèo. 
Đường lên, hoa lá vẫy theo 
Ng... hoa cài mũ tai bèo, ta đi. 


Ca dao 


Tộ so. lồ 


Anh Đom Đón 
(Trích) 
Mặt trời gác núi 
Bóng tối lan dần, 
Anh Đóm chuyên cần 
Lên đèn đi gác. 


143 


ng: dâu 


Theo làn gió mát 
Đóm đi rất êm, 
Đi suốt một đêm 
Lo cho người ngủ. 


Tiếng chị Cò Bợ : 
"Ru hỡi ! Ru hời ! 
Hối bé tôi ơi, 

Ngủ cho ngon giấc". 
Ngoài sông thím Vạc 
Lặng lẽ mò tôm 

Bên cạnh sao Hôm 
Long lanh đáy nước. 


Từng bước, từng bước 
Vung ngọn đèn lồng 
Anh Đóm quay vòng 
Như sao bừng nở. 

Gà đâu rộn rịp 

Gáy sáng đằng đông, 
Tắt ngọn đèn lồng 
Đóm lui về nghỉ. 


VÕ QUẢNG 


@ - Đom đóm : một loài bọ cánh cứng, bụng phát ánh sáng lập loè, 


hoạt động về đêm. 


- Chuyên cần : chăm chỉ một cách thường xuyên, đều đặn. 
- Cò bợ: loài cò có cổ và ngực màu nâu sẫm, thường có dáng ủ rũ. 
- Vạc : loài chim gần giống cò, tiếng kêu rất to, thường đi ăn đêm. 


l©) 1. Anh Đóm lên đèn đi đâu ? 


2. Anh Đóm thấy những cảnh gì trong đêm ? 
3. Tìm một hình ảnh đẹp của anh Đóm trong bài thơ. 


4. Học thuộc lòng bài thơ. 


144 


2M_K “Ồ Trl4s 


Luyện †ử và câu 
1. Hãy tìm những từ ngữ thích hợp để nói về đặc điểm của nhân vật 
trong các bài tập đọc mới học : 
a) Chú bé Mến trong truyện Đồi bạn. 
b) Anh Đom Đóm trong bài thơ cùng tên. 
c) Anh Mồ Gôi (hoặc người chủ quán) trong truyện Mồ Côi xử kiện. 


2. Đặt câu theo mẫu Ai thế nào ? để miêu tả : 
a) Một bác nông dân. 
b) Một bông hoa trong vườn. 
c) Một buổi sớm mùa đông. 
M: Buổi sớm hôm nay lạnh cóng tay. 


3. Em có thể đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu sau ? 
a) Ếch con ngoan ngoãn chăm chỉ và thông minh. 
b) Nắng cuối thu vàng ong dù giữa trưa cũng chỉ dìu dịu. 


c) Trời xanh ngắt trên cao xanh như dòng sông trong trôi lặng lẽ giữa 
những ngọn cây hè phố. 


Tộp viết 


1. Tên riêng : 


2. Câu : 


Đường vô xứ Nghệ quanh quanh 
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ. 


145 


SM|_k “ Tri46 


Âm thanh thành phố 


Hồi còn đi học, Hải rất say mê âm nhạc. Từ căn gác nhỏ của mình, 
Hải có thể nghe tất cả các âm thanh náo nhiệt, ồn ã của thủ đô. Tiếng 
ve kêu rền rĩ trong những đám lá cây bên đường. Tiếng kéo lách cách 
của những người bán thịt bò khô. Tiếng còi ô tô xin đường gay gắt. Tiếng 
còi tàu hoả thét lên và tiếng bánh sát lăn trên dường ray ầm ầm. 

Rồi tất cả như im lặng hẳn để nghe tiếng đàn vi-ô-lông trên một cái 
ban công, tiếng pi-a-nô ở một căn gác. 

Hải đã ra Cẩm Phả nhận công tác. Mỗi dịp về Hà Nội, Hải thích 
ngồi lặng hàng giờ để nghe bạn anh trình bày bản nhạc Ánh trăng của 
Bét-tô-ven bằng đàn pi-a-nô. Anh cảm thấy dễ chịu và đầu óc bớt 
căng thẳng. 


Theo TÔ NGỌC HIẾN 


146 


©MỊ_K “Ồ T47 


8) - Vi-ô-lông (vĩ cầm) : loại đàn 4 dây có cần kéo, khi chơi kẹp đàn 
giữa vai và cằm. 
- Ban công : khoảng sàn hẹp, nhô ra trước tầng gác (lầu). 
- Pi-a-nô (dương cầm) : một loại đàn lớn có phím. 
- Bét-lô-ven (1770 - 1827) : nhạc sĩ nổi tiếng người Đức. 


lQÌ 1. Hằng ngày, anh Hải nghe thấy những âm thanh nào ? 
2. Tìm những từ ngữ tả âm thanh ấy. 
3. Các âm thanh trên nói lên điều gì về cuộc sống của thành phố ? 


Chính †ỏ Pa 


1. Nghe - viết : Âm thanh thành phố (từ Hải đã ra Cẩm Phả... đến hết) 


- Tìm các tên riêng trong bài chính tả. 
- Tập viết các từ sau : Bét-tô-ven, pi-a-nô. 


2. Tìm 5 từ có vần ưí, 5 từ có vần uôi : 


uÏ M: củi,.. 


uôi M: chuối,... 


(3). Tìm các từ : 


a) Chứa tiếng bắt đầu bằng đ, gí hoặc r, có nghĩa như sau : 
- Có nét mặt, hình dáng, tính nết, màu sắc,... gần như nhau. 
- Phần còn lại của cây lúa sau khi gặt. 
- Truyền lại kiến thức, kinh nghiệm cho người khác. 


b) Chứa tiếng có vần ăf hoặc ãc, có nghĩa như sau : 
- Ngược với phương nam. 
- Bấm đứt ngọn rau, hoa, lá... bằng hai đầu ngón tay. 
- Trái nghĩa với rỗng. 


Tập làm văn 
Dựa vào bài tập làm văn miệng ở tuần 16, em hãy viết một bức thư ngắn 
(khoảng 10 câu) cho bạn, kể những điều em biết về thành thị hoặc nông thôn. 


147 


aix @ me 


TẢ) 


Ôn tập cuối học kì I 
Tiết 1 
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 
2. Nghe - viết : 
Hùng cây trong nắng 


Trong ánh nắng mặt trời vàng óng, rừng khô hiện lên với tất cả vẻ 
uy nghỉ, tráng lệ. Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời như những 
cây nến khổng lồ. Từ trong biển lá xanh rờn, ngát dậy một mùi hương 
lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang xa, 
vọng mãi lên trời cao xanh thẳm. 

Theo ĐOÀN GIỎI 


Tiết 2 


1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 
2. Tìm hình ảnh so sánh trong các câu sau : 


a) Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời như những cây nến khổng lồ. 
ĐOÀN GIỎI 


b) Đước mọc san sát, thẳng đuột như hằng hà sa số cây dù xanh cắm 
trên bãi. 
MAI VĂN TẠO 
3. Từ biển trong câu sau có ý nghĩa gì ? 


Từ trong biển lá xanh rờn, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng 
dưới mặt trời. 


148 


2MJ_k “Ồ Trl4g 


Tiết 3 
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 
2. Lớp em tổ chức liên hoan chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11. 
Em hãy viết giấy mời cô (thầy) hiệu trưởng theo mẫu dưới đây : 
GIẤY MỜI 
Kính gửi : 


Tại : 
(G9 'orm.tatirnoiu/dUgofdOnE.. cốc. ốc. 


Ngày .. tháng ... năm ... 


Lớp trưởng 


Tiết 4 
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 
2. Em điền dấu chấm hay dấu phẩy vào mỗi ô trống trong đoạn văn sau 2 


Cà Mau đất xốp mùa nắng đất nẻ chân chim, nền nhà cũng 
rạn nứt _ trên cái đất phập phều và lắm gió lắm dông như thế _ cây 
đứng lẻ khó mà chống chọi nổi. Cây bình bát cây bần cũng phải 
quây quần thành chòm thành rặng rễ phải dài _ phải cắm sâu 
vào lòng đất. 

Theo MAI VĂN TẠO 
@ - Cây bình bát : cây thuộc họ na, vỏ quả có từng ô năm góc mờ, thịt 
màu vàng nhạt hay hồng, ăn được. 
- Cây bần : cây mọc ở vùng nước lợ, có rễ phụ nhọn và xốp nhô 
ngược lên khỏi mặt bùn. 
149 


.. 


Tiết 5 
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 


2. Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy viết một lá đơn đề nghị thư viện trường cấp 
lại thẻ cho em. 


Tiết 6 
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 


2. Hãy viết thư thăm một người thân hoặc một người mà em quý mến 
(ông, bà, cô, bác, cô giáo cũ, bạn cũ...). 


Tiết 7 
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 
2. Chép mầu chuyện sau vào vở. Nhớ điền những đấu chấm hoặc 
dấu phẩy còn thiếu vào chỗ thích hợp. 
Người nhát nhất 
Một cậu bé được bà dẫn đi chơi phố lúc về cậu nói với mẹ : 
- Mẹ ạ bây giờ con mới biết là bà nhát lắm. 


Mẹ ngạc nhiên : : 
- Sao con lại nói thế 2 


Cậu bé trả lời : - 
- Vì cứ mỗi khi qua đường bà lại nắm chặt lấy tay con. 
TRUYỆN VUI 
Tiết 8 
BÀI LUYỆN TẬP 
A - Đọc thầm : 


Đường vào bản 
Đường vào bản tôi phải vượt qua một con suối nước bốn mùa trong veo. 
Nước trườn qua kẽ đá, lách qua những mỏm đá ngầm, tung bọt trắng xoá như 
trải thảm hoa đón mời khách gần xa đi về thăm bản. Bên đường là sườn núi 


150 


©MỊ_K “Ồ Tri5t 


thoai thoải. Núi cứ vươn mình lên cao, cao mãi. Con đường men theo một bãi 
vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp, dày như ống đũa. Con đường đã nhiều lần 
đưa tiễn người bản tôi đi công tác và cũng đã từng đón mừng cô giáo về bản 
dạy chữ. Dù ai đi đâu về đâu, khi bàn chân đã bén hòn đá, hòn đất trên con 
đường thân thuộc ấy, thì chắc chắn sẽ hẹn ngày quay lại. 

Theo VI HỒNG 


@ Vầu : cây cùng họ với tre, thân to nhưng mỏng hơn tre. 


B - Dựa theo nội dung bài đọc, chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây : 
1. Đoạn văn trên tả cảnh vùng nào 2 

a) Vùng núi b) Vùng biển c) Vùng đồng bằng 
2. Mục đích chính của đoạn văn trên là tả cái gì ? 


a) Tả con suối b) Tả con đường c) Tả ngọn núi 
3. Vật gì nằm ngang đường vào bản ? 


a) Một ngọn núi b) Một rừng vầu ce) Một con suối 
4. Đoạn văn trên có mấy hình ảnh so sánh ? 
a) Một hình ảnh b) Hai hình ảnh c) Ba hình ảnh 


5. Trong các câu dưới đây, câu nào không có hình ảnh so sánh ? 
a) Nước trườn qua kẽ đá, lách qua những mỏm đá ngầm, tung bọt trắng 
xoá như trải thảm hoa đón mời khách gần xa đi về thăm bản. 
b) Con đường đã nhiều lần đưa tiễn người bản tôi đi công tác và cũng đã 
từng đón mừng cô giáo về bản dạy chữ. 
c) Con đường men theo một bãi vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp, dày như 
ống đũa. 
Tiết 9 
BÀI LUYỆN TẬP 
A - Nghe - viết : Anh Đom Đóm (từ đầu đến ngon giấc.) 
B - Tập làm văn : 
Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) kể về việc học tập 


của em trong học kì I. s5i 


aiLx mg 


Mục lục 
Tuần _ 
Chủ điểm Phân môn Nội dung Trang 
1 Tập đọc Cậu bé thông minh 4 
. Kể chuyện Cậu bé thông minh 5 
MĂNG Chính tả Tập chép : Cậu bé thông minh 
NON Phân biệt l/n, an/ang. Bảng chữ 6 
Tập đọc Hai bàn tay em rổ 
Luyện từ và câu | Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh 8 
Tập viết Ôn chữ hoa : dÄ, 8 
Tập đọc Đơn xin vào Đội 9 
Chính tả Nghe - viết : Chơi chuyền 
Phân biệt ao/oao, l/n, an/ang 10 
Tập làm văn Nói về Đội TNTP. 
Điển vào giấy tờ in sẵn 11 
2 Tập đọc Ai có 12 
. Kế chuyện Ai có 18 
Ă Chính tả Nghe - viết : Ai có lỗi ? 
th Phân biệt uêch/uyu, s/x, än/ăng 14 
Tập dọc Khi mẹ vắng nhà 15 
Luyện từ và câu | Mở rộng vốn từ : Thiếu nhi 
Ôn tập câu Ai là gì ? 16 
Tập viết Ôn chữ hoa :¿Ä, dÄ, 17 
Tập đọc Cô giáo tí hon 17 
Chính tả Nghe - viết : Cô giáo tí hon 
Phân biệt s/x, ăn/ăng 18 
Tập làm văn Viết đơn 18 
Tập đọc Chiếc áo len 20 
3 ấ Kể chuyện Chiếc áo len 21 
ÁI Ấ Chính tả Nghe - viết : Chiếc áo len 
MAI ÀM Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã. Bảng chữ 22 
Tập đọc Quạt cho bà ngủ 23 
Luyện từ và câu | So sánh. Dấu chấm 24 
Tập viết Ôn chữ hoa : 8® 25 
Tập đọc Chú sẻ và bông hoa bằng lăng 26 


152 


©MỊ_K “Ồ Trl53 


Tuần 
Chủ điểm 


MÁI ẤM 


Phôn môn 


Chính tả 


Tập làm văn 


Tập đọc 
Kể chuyện 
Chính tả 


Tập đọc 
Luyện từ và câu 


Tập viết 
Tập đọc 
Chính tả 


Tập làm văn 


Tập đọc 
Kê chuyện 
Chính tả 


Tập đọc 
Luyện từ và câu 
Tập viết 
Tập đọc 
Chính tả 


Tập làm văn 
Tập đọc 

Kể chuyện 
Chính tả 


Tập đọc 
Luyện từ và câu 


Nội dung 


Tập chép : Chị em 


Phân biệt ăc/oäc, tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã 


Kể về gia đình 
Điển vào giấy tờ in sẵn 


Người mẹ 

Người mẹ 

Nghe - viết : Người mẹ 
Phân biệt d/gi/r, ân/âng 
Mẹ vắng nhà ngày bão 
Mở rộng vốn từ : Gia đình 
Ôn tập câu : Ai là gì ? 

Ôn chữ hoa : ®$ 

Ông ngoại 

Nghe - viết : Ông ngoại 
Vần oay. Phân biệt digi/r, ân/âng 
Nghe - kể : Dại gì mà đổi 
Điền vào giấy tờ in sẵn 


Người lính dũng cảm 

Người lính dũng cảm 

Nghe - viết : Người lính dũng cảm 
Phân biệt n/l, en/eng. Bảng chữ 
Mùa thu của em 

So sánh 

Ôn chữ hoa : $ (tiếp theo) 
Cuộc họp của chữ viết 

Tập chép : Mùa thu của em 
Vần oam. Phân biệt In, en/eng 
Tập tổ chức cuộc họp 


Bài tập làm văn 
Bài tập làm văn 
Nghe - viết : Bài tập làm văn 


Phân biệt eo/oeo, s/x, dấu hỏi/dấu ngã 


Ngày khai trường 
Mở rộng vốn từ : Trường học 
Dấu phẩy 


Trang 


eM_k “Ồ Tri#t 


Tuần 
Chủ điểm 


8. 


CỘNG 
ĐỒNG 


Phân môn 


Tập viết 
Tập đọc 
Chính tả 


Tập làm văn 


Tập đọc 
Kể chuyện 
Chính tả 


Tập đọc 
Luyện từ và câu 


Tập viết 
Tập đọc 
Chính tả 


Tập làm văn 


Tập đọc 
Kể chuyện 
Chính tả 


Tập đọc 
Luyện từ và câu 
Tập viết 
Tập đọc 
Chính tả 


Tập làm văn 


Nội dung 


Ôn chữ hoa : 3® ® 

Nhớ lại buổi đầu đi học 

Nghe - viết : Nhớ lại buổi đầu đi học 
Phân biệt eo/oeo, s/x, ươn/ương 

Kể lại buổi đầu em đi học 


Trận bóng dưới lòng đường 

Trận bóng dưới lòng đường 

Tập chép : Trận bóng dưới lòng đường 
Phân biệt tr/ch, iên/iêng. Bảng chữ 
Lừa và ngựa 

Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái 
So sánh 

Ôn chữ hoa :% 

Bận 

Nghe - viết : Bận 

Phân biệt en/oen, tr/ch, iên/iêng 
Nghe - kể : Không nỡ nhìn 

Tập tổ chức cuộc họp 


Các em nhỏ và cụ già 

Các em nhỏ và cụ già 
Nghe - viết : Các em nhỏ và cụ già 
Phân biệt d/gi/r, uôn/uông 
Tiếng ru 

Mở rộng vốn từ : Cộng đồng 
Ôn tập câu Ai làm gì ? 

Ôn chữ hoa : 

Những chiếc chuông reo. 
Nhớ - viết : Tiếng ru 

Phân biệt d/gi/r, uôn/uông 
Kể về người hàng xóm 


69-74 


154 


©MỊ_k ẤỒ TrlS5 


Tuần 
Chủ điểm 


15. 


QUÊ 
HƯƠNG 


l1» 


QUÊ 
HƯƠNG 


12. 
BẮC - 
TRUNG - 
NAM 


Phôn môn 


Tập đọc 
Kê chuyện 
Chính tả 


Tập đọc 
Luyện từ và câu 
Tập viết 
Tập đọc 
Chính tả 


Tập làm văn 


Tập đọc 
Kể chuyện 
Chính tả 


Tập đọc 
Luyện từ và câu 
Tập viết 
Tập đọc 
Chính tả 


Tập làm văn 


Tập đọc 
Kể chuyện 
Chính tả 


Tập đọc 
Luyện từ và câu 
Tập viết 
Tập đọc 
Chính tả 


Tập làm văn 


Nội dung 


Giọng quê hương 

Giọng quê hương 

Nghe - viết : Quê hương ruột thịt 
Phân biệt oai/oay, l/n, dấu hỏi/dấu ngã 
Quê hương 

So sánh. Dấu chấm 

Ôn chữ hoa : $ (tiếp theo) 

Thư gửi bà 

Nghe - viết : Quê hương 

Phân biệt et/oet, I/n, dấu hỏi/dấu ngã 
Tập viết thư và phong bì thư 


Đất quý, đất yêu 

Đất quý, đất yêu 

Nghe - viết : Tiếng hò trên sông 
Phân biệt ong/oong, s/x, ươn/ương 
Vẽ quê hương 

Mở rộng vốn từ : Quê hương 
Ôn tập câu Ai làm gì ? 

Ôn chữ hoa 9 (tiếp theo) 
Chõ bánh khúc của dì tôi 

Nhớ - viết : Vẽ quê hương 

Phân biệt s/x, ươn/ương 

Nghe - kể : Tôi có đọc đâu ! 
Nói về quê hương 


Nắng phương Nam 

Nắng phương Nam 

Nghe - viết : Chiều trên sông Hương 
Phân biệt oc/ooc, tr/ch, at/ac 

Cảnh đẹp non sông 

Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái 
So sánh 

Ôn chữ hoa :%, 

Luôn nghĩ đến miền Nam 

Nghe - viết : Cảnh đẹp non sông 
Phân biệt tr/ch, at/ac 

Nói, viết về cảnh đẹp đất nước 


155 


cH| k -> Tri88 


Tuần 
Chủ điểm 


1©, 
BẮC - 
TRUNG - 
NAM 


14. 


ANH EM 
MỘT 
NHÀ 


15. 


ANH EM 
MỘT 
NHÀ 


Phân môn 


Tập đọc 
Kế chuyện 
Chính tả 


Tập đọc 
Luyện từ và câu 
Tập viết 


Tập đọc 
Chính tả 


Tập làm văn 
Tập đọc 

Kể chuyện 
Chính tả 


Tập đọc 
Luyện từ và câu 
Tập viết 
Tập đọc 
Chính tả 


Tập làm văn 


Tập dọc 
Kế chuyện 
Chính tả 


Tập đọc 
Luyện từ và câu 


Tập viết 


Nội dung 


Người con của Tây Nguyên 

Người con của Tây Nguyên 

Nghe - viết : Đêm trăng trên Hồ Tây 
Phân biệt iu/uyu, d/gi/r, dấu hỏi/dấu ngã 
Vàm Cỏ Đông 

Mở rộng vốn từ : Từ địa phương 

Dấu chấm hỏi, chấm than 


Ôn chữ hoa : 8 
Cửa Tùng 
Nghe - viết : Vàm Cỏ Đông 


Phân biệt it/uyt, d/gi/r, dấu hỏi/dấu ngã 
Viết thư 


Người liên lạc nhỏ 

Người liên lạc nhỏ 

Nghe - viết : Người liên lạc nhỏ 
Phân biệt ay/ây, In, i/ñô 

Nhớ Việt Bắc 

Ôn tập về từ chỉ đặc điểm 

Ôn tập câu Ai thế nào ? 

Ôn chữ hoa : 8ÿ 

Một trường tiểu học vùng cao 
Nghe - viết : Nhớ Việt Bắc 
Phân biệt au/âu, I/n, i/iê 
Nghe - kể : Tôi cũng như bác 
Giới thiệu hoạt động 


Hũ bạc của người cha 

Hũ bạc của người cha 

Nghe - viết : Hữ bạc của người cha 
Phân biệt ui/uôi, s/x, ât/âc 

Nhà bố ở 

Mở rộng vốn từ : Các dân tộc 
Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh 
Ôn chữ hoa : #, 


Trang 


103 
104 


105 
106 


107 
108 
109 
110 
110 
112 
114 


114 
115 


117 
118 
118 
119 
120 
1Z1 


122 


123 
124 


126 
127 


156 


©MỊ_K “ T157 


Tuần 
Chủ điểm 


18. 


THÀNH 
THỊ VÀ 
NÔNG 
THÔN 


Tự. 


THÀNH 
THỊ VÀ 
NÔNG 
THÔN 


18. 
ÔN TẬP 
CUỐ 
HỌC KÌ I 


Phôn môn 


Tập đọc 
Chính tả 


Tập làm văn 


Tập đọc 
Kể chuyện 
Chính tả 


Tập đọc 
Luyện từ và câu 
Tập viết 
Tập đọc 
Chính tả 


Tập làm văn 


Tập đọc 
Kể chuyện 
Chính tả 


Tập đọc 
Luyện từ và câu 
Tập viết 
Tập dọc 
Chính tả 


Tập làm văn 


Nội dung 


Nhà rông ở Tây Nguyên 

Nghe - vi lhà rông ở Tây Nguyên 
Phân biệt ưi/ươi, s/x, ât/âc 

Nghe - kể : Giấu cày 

Giới thiệu về tổ em 


Đôi bạn 

Đôi bạn 

Nghe - viết : Đôi bạn 

Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã 
Về quê ngoại 

Mở rộng vốn từ : Thành thị - Nông thôn 
Dấu phẩy 

Ôn chữ hoa : aÍf, 

Ba điều ước 

Nhớ - viết : Về quê ngoại 

Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã 
Nghe - kể : Kóo cây lúa lên 

Nói về thành thị, nông thôn 


Mồ Gôi xử kiện 

Mồ Côi xử kiện 

Nghe - viết : Vầng trăng quê em 
Phân biệt d/gi/r, ät/äc 

Anh Đom Đóm 

Ôn về từ chỉ đặc điểm 

Ôn tập câu Ai thế nào ? Dấu phẩy 
Ôn chữ hoa : dƒý" 

Âm thanh thành phố 

Nghe - viết : Âm thanh thành phố 
Phân biệt ui/uôi, d/gi/r, ăU/ăc 

Viết về thành thị, nông thôn 


Trang 


127 
128 
128 
130 
182 


132 
133 


185 
135 
136 
187 
138 
139 
141 


142 
143 


145 
145 


146 


147 
147 


148-151 


HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 


1. TIẾNG VIỆT 3 tập một, tập hai) 
2. TOÁN 8 

3. TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 3 

4. TẬP VIẾT 3 đập một, tập hai) 


mã vạch Ga 


